


T.T.KH nàng là ai 


Thế Nhật 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 





Mục lục 


T.T.KH - NÀNG LÀ AI ( một nghỉ án văn học) 
Chương I 

Chương II 

Chương III 

Chương IV 

Chương_V 

Chương_VI 

Chương _VII 

Chương _VII 

Chương _lX 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 
T.T.KH - NÀNG LÀ AI ( một nghỉ án văn học) 





+ Chúng tôi xin cám ơn bà Ð.T.L nhiều, nếu bà không kể lại 
ai đích thực là T.T.KH; Tất sẽ không có cuốn sách này. Đồng 
thời cảm ơn chị TÔN NỮ HỶ KHƯƠNG với tấm hình chụp 
chung với T. T.KH 

+_ Và rất thành thật xin lỗi chị TRẦN THỊ VÂN CHUNG (tức 
T.T.KH) và anh THANH CHÂU về nghi án văn học có thật này 
không thể không công bố 


1994 


THẾ NHẬT 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương I 

DẪN NHẬP 


Một nghi án văn học từ đó đến nay đã trên năm mươi năm, 
từ ngày truyện ngắn Hoa tỉ gôn của Thanh Châu đăng trên 
Tiểu thuyết thứ bảy cuả Vũ Đình Long từ 1937,. Và sau đó, 
Bài thơ thứ nhất của T.T.K.H đăng tiếp cùng năm thì...” Xóm 
nhà văn bỗng xôn xao, có đến mấy người nhất quyết 
T.T.KH...chính là người yêu của mình. Và người ta đã phê 
bình rất náo nhiệt.” (1). Nào là Thâm Tâm, Nguyễn Bính, 
Trần Huyền Trân, Thanh Châu...đi xa hơn nữa, Vũ Bằng thêu 
dệt thêm có cả J.Leiba (2) là người tình của T.T.KH...Thanh 
Châu trước, Mã Giang Lân sau, cả hai đều lên án kịch liệt Vũ 
Bằng, cho ông này hay dựng đứng nhiều truyện để câu 
khách, phao tin giật gân cho báo bán chạy. Thời hậu chiến 
nhiều nhà nghiên cứu văn học phê bình, viết báo có nói đến 
T.T.K.H trong sách của họ, đa số lập luận đồng nhất rằng 
T.T.KH và Thâm Tâm là một cặp tình nhân trong văn chương, 
lại không tin chắc là có thực ở ngoài đời. Một người duy nhất 
đóng vai trong cuộc tình này,cũng là nhân vật chính trong 
thơ T.T.KH...;lại không dám nói ra; dầu đến cả mấy mươi 
năm sau đi nữa. Ông Hoài Việt, sau khi đã ghép cặp tình 
nhân văn chương Thâm Tâm-T.T.KH...trong cuốn sách được 


chia làm hai phần. Phần trên nói về thân thế Thâm 
Tâm;phần dưới là T.T.KH... đến cuối sách lại kết luận lững lờ, 
kéo Thanh châu đồng quan điểm với ông về Thâm Tâm và 
T.T.KH... cho có trọng lượng: 

“,,,Theo chúng tôi, thì người có tiếng nói trọng lượng nhất 
trong chuyện này là nhà văn Thanh Châu. Ông là tác giả bài 
“Hoa ti gôn” đã gợi hứng cho T.T.KH...Ông là người nhận 
được thơ và thư T.T.KH...và cũng có thể người đưa bó hoa tỉ 
gôn tặng ông tại nhà ở là T.T.KH...chăng? Chúng tôi xin dành 
lời cho ông phát biểu trong bài nói thêm về T.T.KH...và mong 
rằng cái nghi án văn chương ấy đến đây được coi là kết 
thúc” (3) 

Ông không nói ra là Thanh Châu đồng tình với lập luận này, 
ước muốn cái nghi án ấy được kết thúc sau cùng. Phần sau, 
chúng tôi sẽ dẫn nhập quan niệm của ông Thanh Châu 
không đồng tình với ông Hoài Việt về Thâm Tâm đóng vai trò 
chính trong đời sống và thơ văn T.T.KH... 

Trước ông Hoài Việt, ông Hoàng Tiến kể lại chuyện mà người 
kể còn sống:...T.T.KH...cách đây bốn năm vẫn còn gặp. Ông 
viết:”...về sống ở Thanh Hoá đã bốn năm nay, không biết 
bây giờ bà còn hay mất; nhưng cứ xin phép cho chúng tôi 
được công bố điều bí mật trên vì nghĩ rằng: Thời gian qua đi 
đã dài, nhà thơ Thâm Tâm đã mất ông nhà dã qui tiên. Vả 
lại, cũng vì công việc cuả văn học sử,nếu tìm ra được tác giả 
của một tác phẩm nổi tiếng thì dù đắn đo đến đâu rồi cũng 
phải công bố”... (4) 

Bài viết của ông Hoàng Tiến trên báo Nhân dân Chủ Nhật, số 
23, tháng bảy năm 1989, có nghĩa là vào năm 1985, người 


ta còn gặp T.T.KH...Vậy T.T.KH...còn sống? 

“...Vậy T.T.K.H..là ai? Có phải là Trần Thị Khánh? Hay Tào Thị 
Khê? Hay Tôn Thị Khuê? Trần Thị Khải, Thái Thị Khương? Ai 
mà biết được? Cho nên cuối truyện ngắn Hoa ti gôn ín năm 
1937 tôi đã phải viết: T.T.KH...là ai? Lúc trước (1937), tác giả 
đã không cho biết địa chỉ cũng như không chịu xuất đầu lộ 
diện. Cho tới ngaỳ nay, nếu còn sống T.T:K.H phải là lớp cổ 
lai hy rồi. Vậy có nên quý trọng sự khiêm tốn của nhà thơ, 
hẳn có lý do ẩn tích của mình... 

...Viết như vậy đâu có ổn. Như thế khác gì người đặt bó hoa 
lên ngôi mộ vô chủ, rồi ra về. Nhưng bạn đọc yêu thơ lại đòi 
hỏi khác. Người ta muốn biết TTKH...đã vì ai, cho ai mà có 
thơ? Và người ta yêu T.T.KH, có đích thị là Thâm Tâm, hay 
Nguyễn Bính, hay ai nữa?... “(5) 

Đến đây càng thấy rõ thâm tâm sâu kín của Thanh Châu 
hẳn không thể tiết lộ bí mật về T.T.KH; ông không thờ ơ về 
cuộc chơi tình thơ này còn cả tình đời nữa, mặc dầu ông nhớ 
lại thời còn trẻ:"...Còn trẻ không mấy quan tâm đến chuyện 
các bà phụ nữ làm thơ. Nếu tôi là người mê thơ, mê người 
làm thơ như bây giờ, có lẽ bức thư kia còn lại đến ngày nay, 
cũng thành có giá..”(6) 

Ông bác bỏ giả thuyết những văn thi sĩ muốn ăn bám vào 
giai thoại văn chương T.T.KH, không chút giây mơ, rễ má nào 
về ba bài thơ-cũng làm thơ ra vẻ mình mới là người tình của 
nàng T.T.KH. Thì Thâm Tâm với Các anh, Nguyễn Bính với Cô 
gái vườn Thanh, để Thanh Châu phải chau mày kết án là: 
“...lời thơ thô vụng, không chắc của Thâm tâm... ” hoặc “một 
người nghiêm túc như Thâm Tâm mà anh em văn nghệ thời 


trước từng quen biết, có thể có cử chỉ và lời thơ dễ dãi, vô ý 
thức như vậy không? Đó là sự đáng ngờ? Vì vậy ngày Trần 
Huyền Trân còn chưa lâm bệnh nặng, tôi đã hai lần gặng 
hỏi anh về mối tình của Thâm Tâm và T.T.KH: có thực hay 
không? Và Trần Huyền Trân, người bạn nối khố của Thâm 
Tâm đã khẳng định là không từng nghe Thâm Tâm nói 
đến... ”(7) 

Khoảng thời gian vào 1937-1938, Thanh Châu tự thú là ông 
chẳng mấy quan tâm đến các bà làm thơ, nhưng sau này thì 
ông mê thơ, mê người làm thơ như bây giờ(7) nên hai lần 
hỏi Trần huyền Trân, rồi đến ông Phạm Quang Hoà (8)- tự 
mình theo dõi bài viết của Tô Hoài nói về Trần Huyền Trân 
(9) có liên quan gì đến các vai Thanh Châu, Thâm tâm, Trần 
Huyền Trân. Tiếp theo Thanh châu lại đọc lại bài thơ Cô gái 
vườn Thanh của Nguyễn Bính kể rằng nhà thơ đến trọ nhà 
một ông già, được ông kể chuyện đêm đêm bên cạnh chồng 
già, bên cạnh bóng người xa hiện về thì Nguyễn Bính bèn 
làm bài thơ có câu: 

“,,,Chuyện xưa hồ lãng quên rồi, 

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh... ” 

ai chẳng tin rằng đích thị Nguyễn Bính có người tình cũ là 
T.T.KH ở vườn Thanh rồi, còn nghi ngờ gì nữa! Thanh Châu 
lại lên án tác giả trên giây máu ăn phần truyện tình thơ 
T.F.KH. 

Vẫn là Thanh Châu không thể bỏ qua truyện tình thơ TTKH. 
Kể cả sau 1954 ông về Hà nội và sau 1975 ông viết:”... tới 
nay người đọc các báo Nhân dân, Văn nghệ, sách nhà xuất 
bản Văn học (thơ Thâm Tâm); vẫn lại thấy có người tranh cãi 


về T.T.KH...”(10) 

Nhà văn Thanh châu còn nghiên cứu rất kỹ ngôn từ thơ được 
xử dụng trong các bài thơ của Thâm tâm, Nguyễn Bính, Trần 
Huyền Trân, để đối chiếu ngôn từ thơ T.T.KH. Ông nhấn 
mạnh:"...thơ T.T.KH không có những chữ ly khách, cửa ải xa 
xóm thanh bình, trường thành, quan san, trường đình, thét 
roi, cô phụ, giang hồ, nhân thế, biển dâu, khóm trúc, phong 
ba, hoa đèn, tịch liêu v..v..(Trần Huyền Trân); hay vương tơ, 
lão bộc, vật đổi sao dời, quay tơ, quồng tơ, hận tình, buồng 
the...(Nguyễn Bính)” (11) kể ra là rất khoa học, đọc nhiều lại 
kỹ , phân tích sâu sắc, vậy những thi nhân giây máu ăn 
phần kia không có liên hệ máu thịt, tâm hồn với T.T.KH vì thơ 
T.T.KH theo ông: 

“.,.Không cố tìm chữ lạ, không làm dáng, nên dễ đi vào lòng 
người, nhất là lòng bạn gái cùng cảnh ngộ. Luyến tiếc thời 
ngây thơ con gái, lắng tiếng lá thu rơi mặt hè, tưởng như 
bước chân người yêu trở lại, càng lo sợ. Tả cái giận, nói 
được lòng yếu đuối của mình đối với người yêu mà mình 
không dứt được thật chân thành... ” 

.. Iừ năm 1937 đến 1938 để lại ba bài thơ chuyên tả tâm sự 
mình mà người đọc không chán. Đó là đặc điểm thơ 
T.T.KH...”(12) 

Chúng tôi thấy nhà văn Thanh Châu, nếu không hơn hẳn, thì 
không kém, khi so sánh với các nhà phê bình văn học nhận 
định về thơ T.T.KH; ông lại còn sắc sảo ở cái nhìn, đánh giá 
ngôn từ xác đáng - nhất là văn bình luận ở đây nói đến hồn 
thơ ruột thịt của người một thời hết lòng yêu dấu mới viết 
được vậy! 


Còn ông Hoàng tiến, Phạm Quang Hoà, người viết theo 
người kể lại rằng T.T.KH còn sống (1985) cách đây bốn năm 
(1989) còn gặp,người đọc không được biết đích xác gặp như 
thế nào, thân thế rõ ràng, tuổi tác bao nhiêu vóc dáng ra 
sao - nhưng qua công bố trên có giá trị nhỏ khám phá về 
thân thế T.T.KH. 

Với Thanh Châu thì sao? Ông cho biết vào 1989 một bà con 
ở Canada gửi thư nhờ chép lại mấy bài thơ cũ ấy và cũng 
được nghe băng cassette ghi giọng ngâm thơ của T.T.KH ở 
Paris. Chưa hết, Thanh Châu tiết lộ thêm qua bài thơ “Thơ 
T.T.KH ở nước ngoài: (13) nhắc đến kỹ sư chuyên gia Lê 
Trường từ Algérie về nước qua ngã Paris, ông kỹ sư được một 
Việt Kiều tặng một băng cassette ghi âm thơ T.T.KH do chính 
tác giả ngâm (14). 

Phối hợp hai nguồn tin về T.T.KH còn sống là có thực hiện ở 
Pháp (tài liệu của Thanh Châu); còn sống nhưng ở Thanh 
Hoá vào năm 1985 (ông Hoàng Tiến); chúng tôi sẽ chứng 
minh điều khám phá này ở phần sau. 

Thanh Châu là tác giả Trong bóng tối (1934), Bóng người 
ngày xưa (1941), Sám hối nửa đêm (1940), Cùng một ánh 
trăng (1942)...nhưng ông chỉ yêu quý và thích nhất truyện 
ngắn Hoa tí-gôn. Lýdo nào, khiến tác giả nói vậy, thật dễ 
hiểu vì có “Hoa ti-gôn” mới có Bài thơ thứ nhất,Bài thơ cuối 
cùng và trước đó là Hai sắc hoa ti gôn. Ta cùng nghe tác giả 
tự bộc bạch: 

“.,..Irong đời văn tự của tôi, nếu ai có hỏi tôi đã làm được 
điều gì thú vị? Tôi xin nói ngay rằng: 

_ lôi đã viết nên được truyện Hoa ti-gôn tôi đã nghe bàn tán 


nhiều về T.T.KH. Người ta tò mò muốn biết rõ đời riêng của 
người đàn bà có cái tâm sự bị thương kia. Người ta thêu dệt 
nên nhiều chuyện buồn cười. Có kẻ bảo rằng nàng đẹp và 
buồn lắm, mắt mơ màng người hơi mảnH...của TTKH...(15). 


Chú Thích: 

(1) Hoài Thanh - Hoài Chân: Thi Nhân việt Nam, Nguyễn 
Đức Phiên, Huế 1941 

(2) Thanh Châu: Những cánh hoa tim trích trong Thâm Tâm 
và T.T.KH của Hoài Việt Nxb Hội Nhà Văn 1991 

(3) Xem chú thích 2, sách đã dẫn (sđd) 

(4) TTKH...LÀ AI? Bài của Hoàng Tiến, tuần báo Nhân dân 
chủ nhật số 23 tháng 7-1989- xem phần phụ lục cuối sách. 
(5) NÓI THÊM VỀ T.T.KH. Thanh Châu, sđd xem chú thích 2 
(6) Bài của Thanh Châu, sđd xem chú thích 2 

(7) (8) (9) Bài của Thanh Châu sđd xem chú thích 2. 

(10) (11) bđd xem chú thích 2 

( 12) Thanh châu, bđd. Thanh Châu chỉ nêu ra 3 bài thơ của 
T.T.KH: Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối cùng, Hai sắc hoa tỉ 
gôn: nhưng không nói đến Bài thơ đan áo hẳn là không có cơ 
sở. Bài thơ đan áo chưa thật chắc là của bà, điều bí mật này 
chỉ Thanh Châu và T.T.KH hiểu rõ hơn ai hết. Đọc bài thơ này 
không khí thơ không có cái tỉnh thần nhất quán của một 
người làm trong một thời đoạn (1937-1938). Tôi cho lập luận 
này khá vững chắc, có thể coi Bài thơ đan áo như là một Cô 
gái vườn Thanh của Nguyễn Bính. Các anh hãy uống thật 
say của Thâm Tâm chỉ có gía trị làm sáng tỏ u uẩn cho một 


T.T.KH có thật; song không nên ghép nó là tác phẩm thực sự 
của T.T.KH khi chưa có bằng chứng xác đáng (nhiều bản 
chép khác nhau). 

(13) (14) (15) xem Thanh Châu, bởad. 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương II 

MỘT NGHI ÁN VĂN HỌC 


Như phần dẫn nhập chúng tôi đã trình bày Mghi án văn học 
về T.T.KH đã kéo dài trên năm mươi năm. Bao cuộc biến 
thiên của lịch sử và đất nước trải qua mấy cuộc chiến tranh; 
đời sống xã hội lại có nhiều biến động. Trên văn đàn nhiều 
lớp nhà văn đã quá cố, nhiều người sống, còn tiếp tục viết, 
nhiều người mới, nhiều lớp nhà văn , nhà thơ xuất hiện. 

Kể từ đó đến nay văn học Việt Nam trải qua biết bao giai 
đoạn, nhưng có một điều lạ lùng là tất cả những người trong 
giới cầm bút và bạn đọc không ai lại không nhớ cái tên 
T.T.KH, mặc dù Bài Thơ cuối cùng của nàng đăng ở Tiểu 
thuyết thứ bảy từ ngaỳ 30-10-1938 tức là cách đây 56 năm. 

Kể cũng lạ...chỉ có ba bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy 
rồi cái tênT.T.KH mất hút trên thi đàn Việt nam. Trên năm 
mươi năm không một lân xuất hiện trở lại; không ai biết 
tông tích, sống hay chết và cũng đã tốn khá nhiều giấy tờ 
bút mực của các nhà học giả, nhà phê bình, nhà thơ, nhà 
văn...chung quanh cái tên bí ẩn:T.T.KH 

Vậy T.T.KH - nàng là ai? 

Sau mấy năm sưu tầm, theo dõi báo chí ngoài Bắc, trong 
Nam cho đến hôm nay: Tháng bảy /1994, chúng tôi được 


biết T.T.KH vẫn còn sống và người được nàng viết tặng ba 
bài thơ kia vẫn đang còn sống và họ đã có dịp gặp nhau sau 
bốn mươi năm xa cách (1976). Tuy thế cả hai vẫn im lặng, 
im lặng một cách cao thượng, khi quanh mình vẫn không 
ngớt tranh cãi bàn luận về T.T.KH và người nàng yêu là ai? 
Tất nhiên cả hai người đều không còn trẻ nữa họ có gia đình 
riêng, hoàn cảnh riêng, nhắc lại nào có ích gì. Họ gặp nhau 
và đã khóc như đã từ bốn mươi năm trước, khóc cho mối 
tình dang dở của mình. 

Để bạn đọc có thể theo dõi một cách có hệ thống qua phần 
Dẫn nhập chúng tôi xin được phép bắt đầu từ truyện ngắn 
HOA TI GÔN của nhà văn Thanh châu đăng trên Tiểu 
thuyết thứ bảy tháng 7 năm 1937. 

HOA “TI - GÔN” 

“...Hoa leo ti-gôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng năm nào cũng 
vậy, một mùa tàn lại một muà nở. Nó chẳng giống lòng bất 
trắc của con người... ” 

Khái hưng 

(Gánh hoàng hoa) 

Sáng nào cũng vậy, hết giờ dạy vẽ ở trường Mỹ Thuật về 
qua phố Tràng Tiền hoạ sư Lê cũng không quên mua một bó 
hoa “ti-gôn”. Đó là thói quen của hoạ sư mà không một 
người bạn hay người học trò thân nào là không biết rõ. Đến 
mùa hoa “ti-gôn” nở nhiều nhất, trong nhà hoạ sư Lê người 
ta chẳng còn thấy một thứ hoa nào khác. Mà có người nào 
tấn mẩn ngắt một nụ hoa nho nhỏ ấy xem kỹ họ sẽ phải 
cho lời nhận xét của hoạ sư Lê là đúng: “Hoa ti-gôn” hình 
quả tim vỡ làm mấy mảnh, màu hồng dịu như nhuốm máu 


đào” Rồi người ta phải tự hỏi thầm: 

“ Tại sao hoạ sư Lê lại thích chơi cái thứ hoa trông như giấy 
ấy, để trong phòng quá một ngày đã rụng rồi? Chắc lại có 
điều tâm sự chi đây? 

+++ 

Một buổi trưa- hồi đó Lê Chất hai mươi bốn tuổi, còn là một 
hoạ sĩ nghèo mới ở trường ra - một buổi trưa đạp xe về các 
vùng lân cận Hà Nội, Lê Chất rẽ vào làng Mọc với giá vẽ 
buộc trên xe. Người thiếu niên ấy đi tìm cảnh đẹp. 

Mà cảnh đẹp đây là một thiếu nữ chàng mới gặp chiều qua. 
Đến gần một ngôi nhà cũ kỹ, trông ra dáng biệt thự của một 
ông quan hưu dùng làm chỗ nghỉ ngơi, Chất hãm xe nghển 
cổ nhìn qua một hàng rào cây tốt um tùm. Chiều qua, lúc 
Chất sắp đạp xe rất nhanh qua đó tình cờ liếc mắt vào nhà, 
bỗng thấy một thiếu nữ đứng trên một chiếc ghế cao, đang 
với tay lên những dây hoa đỏ trên giàn nứa. Người con gái 
mặc áo cánh lụa cụt tay, hở cổ, để lộ một màu da khoẻ 
mạnh, như thứ da thường ra nắng của những cô gái nhỏ. Hai 
má ửng hồng, vài sợi tóc trên vừng trán, cảnh “cô gái hái 
hoa” ấy như một bức tranh linh động, khiến người hoạ sĩ 
phải dừng chân ngắm không chán mắt. Khuôn mặt đều đặn, 
vẻ đẹp thông minh, nhất là đôi môi có một nét vẻ lạ, đó là 
thứ nhan sắc hiếm hoi, ai trông thấy một lần đều in sâu 
trong trí nhớ. Thiếu nữ vô tình bận gỡ hoa trên giàn đã để Lê 
Chất có thì giờ nhìn ngắm kỹ. Đến khi cô gái bước xuống 
đất, sắp vào nhà, đưa mắt nhìn ra đường thấy có người đứng 
nhìn mình mới cau mày tỏ vẻ không bằng lòng. 

Nhưng từ hôm đó, hôm nào hoạ sư cũng đạp xe vào làng 


Mọc, giá vẽ buộc trên xe, mà chẳng vẽ bao giờ, vì bận 
quanh quẩn gần biệt thự. Thiếu nữ động trông thấy bóng 
anh chàng là lẩn vào nhà. 

Lê chất chỉ được trông thấy nàng vài lần nữa rồi thôi, bởi 
ngôi nhà hình như sau đó không có người ở nữa, ngày nào 
cũng chỉ thấy có một ông già cuốc cỏ trong vườn. 

Rất lâu Lê Chất mơ màng đến người thiếu nữ. Anh cố nhớ lại 
khuôn mặt, thân hình, hai cánh tay đẹp để trần, nhất là đôi 
môi của thiếu nữ. Anh đã vẽ nhiều croquis cất trong an-bom 
để ghi giữ lại, rồi dân dần cũng quên đi...Lê Chất đã nổi 
tiếng. Thầy học cũ của anh vì mến tài, đã đưa anh lên một 
địa vị mà nhiều người nghen tị. Tranh của anh được nhiều 
báo nước ngoài nói đến và bán với giá cao: Anh đã bỏ lối 
phong cảnh để vẽ người. Tranh vẽ người nhất là tranh vẽ 
đàn bà đã khiến các bạn Chất tặng cho cái tên:”Người lấy 
máu để vẽ các cô gái đẹp”. 

Hoạ sĩ đã trở nên giàu có, ăn mặc sang, khó tính. Lê Chất 
bây giờ đã đứng tuổi , từ lâu không còn là gã hoạ sĩ nghèo 
huýt sáo đạp xe quanh vùng lân cận Hà Thành đi tìm cảnh 
đẹp với giá vẽ buộc trên xe đạp. 

Mùa lạnh năm ấy, Lê Chất đi vẽ ở một vùng Vân Nam phủ. 
Trong một bữa tiệc chiêu đãi của Toà lãnh sự Pháp, hoạ sĩ 
trông thấy một thiếu phụ ta, đẹp một vẻ khác thường, 
nhưng có dáng buồn. Chất bỗng ngờ ngợ như hơn một lần 
đã gặp người này. Ở đâu? Chất giật mình. Có thế nào? 
Nhưng quên làm sao khuôn mặt ấy, đôi môi ấy? Nhờ một 
người quen giới thiệu , Chất được rõ: thiếu phụ là vợ một 
viên chức trong toà lãnh sự. 


Trong khi nhảy với thiếu phụ trong một bản “tăng gô” Lê 
Chất đột nhiên hỏi: 

_ Bà vẫn thích haí hoa “ti-gôn” chứ? 

Thiếu phụ nhìn chàng rất ngạc nhiên: 

_Ông nói gì...tôi không hiểu. 

_Có lẽ bà đã quên cả Hà thành, làng Mọc, cái biệt thự xinh 
xinh có một giàn hoa... 

Người đàn bà ấy kêu lên mắt long lanh: 

Có phaÏ ông là cái anh chàng hoạ sĩ vẫn nhìn trộm tôi ngày 
trước đó không? 

Nàng nói tiếp: 

_ Thảo nào mới nhìn ông tôi cũng tự nghĩ không biết đã gặp 
ở đâu rồi. Tám chín năm rồi đấy, thế mà chúng ta còn nhận 
được nhau... 

Mai Hạnh - tên thiếu phụ- rất buồn ở Vân nam phủ. Nàng 
không có bạn. Lấy một người chồng gia thế cân đối với nhà 
mình, cuộc đời nàng bằng phẳng nơi đất khách. Bây giờ gặp 
được người cùng xứ, người đó lại đã dự vào dĩ vãng tươi đẹp 
của mình, một hoạ sĩ nổi danh, nàng không có cảm tình với 
Lê Chất làm sao được?. Hạnh thường đến chỗ hoạ sĩ trọ, 
thăm viếng mỗi ngày, và thuận cho chàng vẽ một bức chân 
dung. 

Một buổi sáng hai người đi chơi, trên một ngôi chùa Tàu 
cheo leo đỉnh núi, Lê Chất nói: 

_Tôi biết thế nào trong đời tôi cũng còn gặp Hạnh, bởi vì 
không bao giờ tôi quên cái buổi chiều ở làng Mọc. Nhưng số 
mệnh khiến chúng ta gặp nhau lần này có phải là để chúng 
ta chỉ có thể thành đôi bạn thôi ư? Hạnh có đoán được lòng 


tôi lúc này không? 

Mai Hạnh giọng run run tái nhợt, giơ tay bịt miệng Lê Chất. 
Nhưng khi Chất ôm nàng thì Hạnh không cưỡng lại: 

_Em cũng yêu anh ngay từ buổi đầu. 

Thế là hai người như sống trong một cơn mê. 

Mai Hạnh cố chống chọi lại với tình yêu mỗi ngày một lớn, 
còn Lê Chất thì lo ngại tính toán như ngồi trên đống lửa. 
Chàng định cùng Hạnh trốn đi Nhật, không cần danh dự, 
chức nghiệp dư luận của người đời. Nhưng Mai Hạnh tuy yếu 
đuối hơn, rụt rè e ngại, sau cùng cũng nhận lời.Lê Chất trở 
về Hà Nội sắp đặt xong mọi việc lo lót giấy tờ tiền bạc, đồ 
dùng đi xa, tất cả đã sẵn sàng thì phút cuối cùng nhận được 
thư của Hạnh :”Chất, anh hãy đi một mình và quên em đi, vì 
em không có thể theo anh. Đừng giận em tội nghiệp, em 
không phải là loại đàn bà có thể vượt được hết những khó 
khăn như anh đã tưởng. Đến phút cuối cùng em bỗng sợ, em 
sợ gia đình tan tác, khổ thân thầy mẹ em, chồng em khinh 
bỉ, tai tiếng ở đời, những lo ngại ở tương lai...Em thấy rằng 
nếu đi với nhau chưa chắc chúng ta đã sung sướng. Anh 
thấy chưa? Em là một đứa hèn! Em không yêu anh được như 
anh tưởng đâu, vì em đã hy sinh anh cho tất cả những lo 
ngại trên kia. Vậy mà em yêu anh có thể chết vì anh được. 
Trong đời anh còn nhiều chuyện, anh có thể quên em được 
đấy! Nhưng còn em thì thật chẳng bao giờ, chẳng bao giờ 
Vì em biết sẽ không bao giờ tự an ủi được, bởi em đã làm 
hỏng đời em, nếu em chẳng theo anh...” 

Trong thư một dây hoa ti-gôn nhỏ ép rơi ra: những nụ hoa 
chum chúm hình quả tim vỡ, đỏ hồng như nhuộm máu đào. 


Lê Chất đặt một nụ hôn trên những cánh hoa, và khóc. 
Nhưng đó là một kẻ đàn ông có nghị lực. Chàng đi du lịch xứ 
Phù Tang có một mình. 

Bốn năm sau một hôm hoạ sư Lê Chất thấy trên bàn giấy 
mình một phong thư viền đen báo tang. Ông mở ra xem thì 
đó là của người chồng Mai Hạnh báo tin nàng đã chết. 

Hoạ sư đáp xe lửa đi Vân Nam ngay để một buổi chiều đặt 
trên mồ Mai Hạnh những dây hoa quen thuộc. Rồi trở về Hà 
Nội ông mới sực nhớ ra rằng đã quên không hỏi xem Mai 
Hạnh đã chết vì một bệnh gì, một cơn cảm sốt...hay vì sầu 
muộn... 

Ngày nay hoạ sư Lê Chất đã già, nhưng cứ đến mùa hoa “ti- 
gôn” nở không buổi sáng nào ông quên mua một ôm về 
thay thế cho hoa cũ trong phòng vẽ vì thứ hoa ấy chóng tàn. 
+++ 

Thực ra truyện ngắn Hoa ti-gôn của ông Thanh Châu cũng 
không phải truyện ngắn vào hàng xuất sắc ngàỳ đó, càng 
không phải là một tuyệt tác. Ấy thế mà ...cho đến tận bây 
giờ, mỗi khi nhắc đến T.T.KH người ta phải nói đến truyện 
ngắn này. Nó là nhân vật chính trong cuộc tình thơ của nàng 
T.T.KH. Nếu không có nó , chắc chắn sẽ không có T.T.KH - 
Cái tên bí ẩn mãi trên năm mươi năm trời nay. 

Cũng năm 1937 sau khi đăng truyện ngắn Hoa ti-gôn, toà 
soạn Tiểu thuyết thứ bảy nhận được một bài thơ ký tên 
T.T.KH: Hai sắc hoa ti-gôn. Bài thơ được đăng vào ngày 23 
tháng 9 năm 1937. 


HAI SẮC HOA TI -GÔN 


Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn 
Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc 
Tôi chờ người đến với yêu đương 


Người ấy thường hay vuốt tóc tôi 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui 
Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi 


Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì 

Cánh hoa tan tác của sinh ly 

Cho nên cười đáp: “màu hoa trắng 
Là chút lòng trong chẳng biến suy” 


Đâu biết lần đi một lỡ làng 

Dưới trời gian khổ chết yêu đương 
Người xa xăm quá, tôi buồn lắm 

Trong một ngaỳ vui pháo nhuộm đường 


Từ đấy thu rồi thu lại thu 

Lòng tôi còn giá đến bao giờ 
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ 


Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 
Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 


Mà từng thu chết, từng thu chết 
Vẫn giấu trong tim một bóng người 


Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết 
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 
Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ 

Và đỏ như màu máu thắm phai 


Tôi nhớ lời người đã bảo tôi 
Một mùa thu trước rất xa xôi 
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi 


Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 

Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò 


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 

Trời ơi người ấy có buồn không 

Có thâm nghĩ đến loài hoa vỡ 

Tựa trái tim phai tựa máu hồng? 

1937 

Bài thơ thứ hai (kề sau bài thơ này) nhưng T.T.KH lại lấy tên 
là Bài thơ thứ nhất cũng đăng Tiểu thuyết thứ bảy (ngày 20- 
11-1937), cũng cách nhau mấy tháng với bài Hai sắc hoa tí- 
gôn 


BÀI THƠ THỨ NHẤT 


Thuở trước hồn tôi phơi phới quá 
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương 
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại 

Êm ái trao tôi một vết thương 


Tai ác ngờ đâu gió lại qua 

Làm kinh giấc mộng những ngaỳ hoa 
Thổi tan tâm điệu du dương trước 

Và tiễn người đi bến cát xa 


Ở lại vườn Thanh có một mình 

Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh 

Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo 

Yêu bóng chim xa nắng lướt mành 


Và một ngày kia tôi phải yêu 
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo 
Những cô áo đỏ sang nhà khác 
Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều 


Từ đấy không mong không dám hẹn 
Một lần gặp nữa dưới trăng nghiêm 
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ 
Người ấy ghi lòng vẫn nhớ em 


Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên 


Bỗng ai mang lại cánh hoa tim 
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 


Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ 
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ 

Tóc úa giết dần đời thiếu phụ 
Thì ai trông ngóng chả nên chờ 


Viết đoạn thơ đầu lo ngại quá 

Vì tôi còn nhớ hẹn nhau xưa 

“Cố quên đi nhé câm mà nín 

Đừng thở than bằng những giọng thơ” 


Tôi run sợ viết lặng im nghe 
Tiếng lá thu khô xiết mặt hè 
Như tiếng chân người len lén đến 
Song đời nào dám gặp ai về 


Tuy thế tôi tin vẫn có người 

Thiết tha theo đuổi nữa than ôi 

Biết đâu tôi một tâm hồn héo 

Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi. 
(1937) 


Sau bài thơ này xuất hiện, thế là nổ ra một cuộc “tranh 
giành” nàng T.T.KH...Ai cũng tự nhận mình là người yêu của 
nàng, là người nàng đã trách móc, đã giận hờn, đã đau đớn 


viết: 

... lôi run sợ viết lặng im nghe 

Tiếng lá thu khô xiết mặt hè 

Như tiếng chân người len lén đến 

Song đời nào dám gặp ai về. 

Người ta đã “không dám gặp”, đã run sợ viết như vậy và chỉ 
lặng im nghe (tiếng lá thu khô xiết mặt hè...thế mà có người 
“nhảy ra” tự nhận người ấy là của mình, điều đó mới thật lạ 
lùng! 

Chắc chắn lúc này T.T.KH vẫn thường xuyên đọc các Tiểu 
thuyết thứ bảy và các báo khác ở Hà Nội đã biết người ta 
viết về mình, nói về mình, tự nhận và gán ghép họ vào cuộc 
đời mình. Ở vườn Thanh sao nàng lại im lặng. Vì một lẽ gì, 
chắc trong chúng ta ai cũng biết: 7ôi vẫn đi bên cạnh cuộc 
đời/ Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ/ Người ấy cho nên 
vẫn hững hờ...nàng đã viết như vậy mà. 

Văn chương lãng mạn thời kỳ 1930-1945, nào có thiếu gì 
những mối tình ngang trái dang dở, có những cô gái vì mê 
văn Nhất Linh, Khái Hưng, mê thơ Xuân Diệu, Huy Cận, Lưu 
Trọng Lư mà bỏ dở việc học hành, thậm chí bỏ nhà ra đi theo 
tiếng gọi tình yêu, có cô còn tự kết liễu đời mình khi trên tay 
còn cầm cuốn tiểu thuyết trong nhóm Tự Lực Văn đoàn. Ấy 
thế mà bài thơ Hai sắc hoa tỉ gôn của T.T.KH lại có một 
không khí khác, hoàn toàn khác xa với những bài thơ than 
mây khóc gió của các bà mệnh phụ, các cô tiểu thư đài 
các... 

Hai sắc hoa ti-gôn như cắt ruột, cắt lòng mà viết. Từng câu, 
từng chữ như rớm máu: 


... Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 

Trời ơi! Người ấy có buồn không? 

Có thầm nghĩ đến loài hoa vỡ 

Tựa trái tim phai tựa máu hồng? 

Thế mà người nhận được bài thơ này vẫn dửng dưng, hay 
giả vờ dửng dưng để cho nỗi đau vò xé trái tim mình. Ông 
cũng “lơ đãng” không giữ lại những dòng chữ run run trong 
một bức thư ngắn, không muốn công khai tên tuổi của mình, 
mà người con gái tác giả bài thơ trên kia gởi đến. 

Éo le thay, cả hai người đều không thấy hết và lường hết 
được cái cuộc chơi đau đớn ấy kéo dài mãi. Người thì mai 
danh ẩn tích vẫn tiếp tục làm thơ với nhiều bút danh khác 
nhau; người thì biết mà vẫn để trong lòng, khi ú úp mở mở 
tuyệt nhiên không hé lộ một điều gì về T.T.KH; kể cả với 
những người bạn chí cốt của ông. 

Đấy là quyền của mỗi người, đấy cũng là bí mậtcủa mỗi 
người mà ai cũng muốn giữ kín. Chúng tôi gọi đó là sự ím 
lặng cao thượng, bởi vì xung quanh họ rất nhiều người tự 
nhận T.T.KH là người yêu của mình, họ nói đã gặp, đã 
chuyện trò, đã thề thốt và rồi làm thơ để tặng. Chúng ta có 
thể cảm thông với các nhà thơ ấy, họ không ý thức được 
rằng: Cuộc chơi của họ gây ra bao nhiêu phiền luy, bao 
nhiêu người đã khóc than cho mối tình (không có, không bao 
giờ có của họ). Riêng người đàn ông tác giả Hoa tigôn nhần 
vật chính hay là nguồn cảm hứng cho bài thơ Hai sắc hoa tỉ- 
gôn của T.T.KH vẫn như người đứng ngoài cuộc, khoanh tay 
nhìn thiên hạ chơi cái trò “đuổi bắt” ấy. Phải có một trái tim 
cứng rắn, có một tấm lòng vị tha cởi mở và có một bản lĩnh 


phi thường, ông mới đứng ra ngoài cuộc chơi ấy không một 
lời thở than. Ông tiếp tục im lặng cho đến Bài thơ cuối cùng 
của T.T.KH xuất hiện trên Tiểu thuyết thứ bảy ngaỳ 30 tháng 
10 năm 1938... 

Trước sau chỉ có ba bài thơ của T.T.KH mà thôi. (Lời nhận 
định này của ông Thanh Châu thật đúng dắn (bài nói thêm 
về T.T.KH.) 

Có người gán ghép bài thơ Đan áo cho chồng là của T.T.KH 
do Thâm Tâm công bố để chứng minh với mọi người rằng: 
T.T.KH !à người yêu của mình? 

Ở đây lại thêm một nghi vấn khác nữa? Có thật Thâm tâm 
công bố bài thơ ấy và tự nhận mình là nhân vật chính trong 
cuộc chơi này không? 

Căn cứ vào tiểu sử và các hồi ký về thâm Tâm của các nhà 
văn tên tuổi đã từng sống và chiến đấu cạnh Thâm Tâm thì 
giai thoại này có vẻ hư cấu thêu dệt. Bởi con người Thâm 
Tâm không phải vậy. Bản thân Thâm Tâm dù chỉ có một bài 
thơ Tống biệt hành cũng đã để lại một dấu ấn trong nền thi 
ca hiện đại Việt Nam. 

Chỉ tiếc rằng Thâm Tâm hy sinh lúc còn quá trẻ (1950); 
nhưng ông cũng đã lại cho thơ ca kháng chiến chống Pháp 
một bài thơ khá tiêu biểu: Mưa dọc đường số 5. 

Đối với Thâm Tâm thế là đủ. Chẳng cần phải là Trần Thị 
Khánh hay Thâm Tâm -Khánh để có cái tên ghép T.T.KH 

Hãy để cho nhà thơ yên nghỉ với Tống biệt hành và Mưa trên 
đường số 5 của mình. 

(Tuy vậy chúng tôi vẫn xin được phép đăng lại Bài thơ đan 
áo cùng với bài của Thâm Tâm: Các anh và Màu máu ti-gôn 


ở phần phụ lục) để bạn đọc hiểu thêm nghi vấn mà chúng 
tôi đã nêu ở trên.) 

Cũng cần nhắc lại trước đó T.T.KH cũng có Bài thơ cuối cùng 
đăng vào ngaỳ 30-10-1938 trên Tiểu thuyết thứ bảy. 

Đúng là bài thơ cuối cùng; vì từ đó đến nay cái tên T.T.KH 
không bao giờ xuất hiện nữa. Có thể do báo chí ngaỳ đó thổi 
phồng lên chuyện tình T.T.KH, mà người phụ nữ đáng trọng 
ấy đành im lặng để giữ cho hạnh phúc gia đình, tránh điều 
“thóc mách” của thiên hạ. 

Tuy thế vẫn có một nghi vấn nhỏ: Bài thơ đan áo và: Bài thơ 
cuối cùng có liên quan gì với nhau hay không? 

Tại sao T.T.KH lại viết: 

... Chỉ có ba người đã đọc riêng 

Bài thơ “đan áo” của chồng em 

Bài thơ đan áo nay rao bán 

Cho khắp người đời thóc mách xem. 

mà trước đó, đã có đoạn nhắc đến những cánh hoa ti-gôn và 
chuyện biệt ly của mình: 

... Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly 

Càng khơi càng thấy luy từng khi 

Trách ai mang cánh “ti-gôn” ấy. 

Mà viết tình em được ích gì? 

Và T.TKH đã “giáng xuống” bài thơ một câu đau đớn. 

...Là giết đời nhau đấy biết không? 

Bài thơ nguyên văn như sau: 


BÀI THƠ CUỐI CÙNG 


Anh hỡi, tháng ngày xa quá nhỉ? 
Một mùa thu cũ một lòng đau 
Ba năm ví biết anh còn nhớ 

Em đã câm lời có nói đâu. 


Đã lỡ thôi rồi chuyện biệt ly 
Càng khơi càng thấy luy từng khi 
Trách ai mang cánh “ti-gôn” ấy 
Mà viết tình em được ích gì? 


Chỉ có ba người đã đọc riêng 

Bài thơ “đan áo” của chồng em 

Bài thơ đan áo nay rao bán 

Cho khắp người đời thóc mách xem 


Là giết đời nhau đấy biết không? 
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung 
Giận anh em viết dòng dư lệ 

Là chút dư hương điệu cuối cùng 


Từ đây anh hãy bán thơ anh 

Còn để yên tôi với một mình 
Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét 
Thì đem mà đổi lấy hư vinh 


Ngang trái đời hoa đã úa rồi 
Từng mùa gió lạnh sắc hương rơi 
Buồng nghiêm thờ thẫn hồn eo hẹp 


Đi nhớ người không muốn nhớ lời 


Tôi oán hờn anh mỗi phút giây 
Tôi run sợ viết bởi rồi đây 

Nếu không yên được thì tôi chết 
Đêm hỡi, làm sao tối thế này? 


Năm lại năm qua cứ muốn yên 

Mà phương ngoài gió chẳng làm quên 
Và người vờ lỡ duyên thầm kín 

Lại chính là anh, anh của em 


Tôi biết làm sao được hỡi trời 

Giận anh không nỡ nhớ không thôi 

Mưa buồn mưa hắt trong lòng ướt 

Sợ quá ởi anh, có một người... 

1938 

Sau Thâm Tâm (xin tạm gọi như vậy) đến Nguyễn Bính cũng 
tự nhận là người yêu của T.T.KH, ông đã viết bài thơ Cô gái 
vườn Thanh để tặng T.T.KH... với hai câu thơ đề từ của nàng: 
...Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 

Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên... ?? 

Với ai chứ với Nguyễn Bính, chúng ta có thể chấp nhận 
được, bởi con người vốn rất thi sĩ rất lãng mạn cuả ông. 
Đúng T.T.KH ở Thanh Hoá với chồng thật; và Nguyễn Bính có 
đến Vườn Thanh (không nhất thiết phải là Thanh Hoá) bởi 
được nghe một ông già kể cho nghe chuyện tình một thiếu 
phụ: 


Đêm đêm bên cạnh chồng già-bên cạnh bóng người xa hiện 
về. Thế là Nguyễn Bính làm bài thơ liên hệ đến T.T.KH. Nói 
như ông Thanh Châu, chính Nguyễn Bính là “thủ phạm” của 
sự “nhiễu” này khiến thiên hạ càng đoán phỏng, đoán mò... 
Cũng chỉ tại hai chữ “Vườn Thanh” này mà ông Nguyễn Vỹ 
trong bài Thâm tâm và sự thật về T.T.KH (Văn thi sĩ tiền 
chiến- NXB Khai trí- Sàigòn 1970) đã nhầm lẫn với cái phố 
Sinh Từ Hà Nội, nơi ở của cô nữ sinh Trần Thị Khánh mà 
Thâm Tâm (Tuấn Trình) thường hay đi qua đấy. Phố Sinh Từ 
có vườn Thanh Giám mọc rất nhiều hoa Antigone...Rồi tự đó 
ông dựng đứng lên mối tình Thâm Tâm và T.T.KH, với bao 
tình tiết éo le, diễm lệ sặc mùi cải lương; bởi ông suy từ câu: 
Ở lại vườn Thanh có một mình của T.T.KH mà cứ nghĩ đấy là 
lời than của Trần Thị Khánh. 

(Xem phần phụ lục cuối sách) 

Sau ngày 30-10-1938, T.T.KH mất hút trên thi đàn mặc cho 
bao nhiêu người ngơ ngác kiếm tìm và thêu dệt nên nhiều 
mối tình huyền thoại. 

T.T.KH im lặng đã đành. Còn người gây ra “cú sốc hoa ti- 
gôn” ấy thì lại lặng lẽ viết tiếp một truyện ngắn nữa: Những 
cánh hoa tim đăng vào mùa thu năm 1939 (một năm sau 
xuất hiện Bài thơ cuối cùng của T.T.KH trên Tiểu thuyết thứ 
bảy) 

Truyện ngắn này lấy nguồn cảm hứng từ bài thơ Hai sắc hoa 
ti-gôn của nàng. Cũng như truyện ngắn trước, lần này ông 
lại lấy câu: Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ làm đề từ cho 
truyện ngắn của mình cùng với câu của Khái Hưng trong 
Gánh hoàng hoa. 


(xem phần phụ lục cuối sách) 

Đến đây, thì mọi việc đã rõ và cũng có thể khẳng định: Chỉ 
có anh Thanh Châu mới biết rất rõ T.T.KH là ai? Vì ai? Mà có 
“Hai sắc hoa ti-gôn” 

Ông biết mà vẫn im lặng? T.T.KH biết mà vẫn im lặng? mặc 
cho người đời bày đặt thêu dệt. 

Kháng chiến bùng nổ, ông Thanh Châu đi lên chiến khu suốt 
chín năm đánh Pháp. 

Năm 1954 hoà bình trở lại trên đất Bắc T.T.KH cùng gia đình 
di cư vào Nam... 

đằng đẳng mấy chục năm trời, họ mới gặp lại nhau. 

Đánh nhẽ cái nghi án văn học này chấm dứt từ năm 1976 
trong ngôi nhà của cô em gái T.T.KH là Trần Thị Anh Minh, vợ 
của thi sĩ Hà Thượng Nhân ...ở Sàigòn, nếu hai người không 
giữ im lặng đến ngày nay, để nhiều người mất công kiếm 
tìm. 


Vậy T.T.KH - NÀNG LÀ AI? 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương II 

T.T.KH NÀNG LÀ AI? 


Ở Dẫn nhập và Một nghi án văn học chúng tôi đã trích dẫn 
nhiều giả thuyết về bốn từ T.T.KH, Thanh Châu đặt câu hỏi 
như bạn đọc đã biết...Khánh,...Khê...Khuê,.. Khải... 
Khương...? Ông tự trả lời không phải, vì đó chỉ là một động 
tác giả. cả T.T.KH là Thâm Tâm-Khánh ghép lại tên của Thâm 
Tâm và T.T.KH cũng vẫn là giả thuyết: Chưa ai dám khẳng 
định, vì chưa một người nào đưa ra tên thật của T.T.KH với 
bằng chứng hiển nhiên để tin là sự thật. Muốn phá tan được 
nghi án văn chương này điều cần thiết phải là hai người 
trong cuộc chơi- ngoài đời và trong tình thơ. Về phía T.T.KH, 
không ai biết bà còn sống, hay là không còn sống nữa-nói 
như Thanh Châu, thì: 

“...muốn kết thúc cái chuyện cũ càng mờ mịt này bằng cách 
công bố thêm một điều lạ, là thủ phạm của sự “nhiễu” này, 
khiến thiên hạ càng đoán phỏng, đoán mò-chỉ tại Nguyễn 
Bính đã đăng một bài thơ (đề tặng T.T.KH), bài: Cô gái vườn 
Thanh in năm 1940” (16) 

Nhà văn tự buộc mình đóng vai kịch sĩ có tài là Thanh Châu 
chỉ trong cuộc tình thơ T.T.KH càng làm nhiễu hơn ai hết; 
ông thắt nút, rồi cởi, rồi thắt, rồi cởi, lại cởi cởi, thắt thắt... 


khiến màn kịch thơ T.T.KH càng mờ mịt như đêm ba mươi. 
Ông lại còn trưng ra tư liệu của những nhà văn thơ trong giai 
đoạn 1930-1945, như Tô Hoài , chẳng hạn đã than vẫn (17) 
“Hôm nay cũng có bạn có thể kể lại rành rẽ được, hay là 
cứ để mờ ảo mãi như thế...” Đến đây chưa phải là hết đâu, 
Thanh Châu còn nại cớ đưa thêm một nhà thơ khác nữa để 
hỏi ông này có còn nhớ nhiều không?”...Buổn thay, lớp 
người 1930-1945 trong văn học đã theo nhau đi gần hết. 
Còn sót lại có Lưu Trọng Lư...Nửủa đêm sực tỉnh anh lại còn 
nhớ nhiều không với sức nhớ của người trên 70 tuổi... (18) 
Khi Thanh Châu viết những dòng trên Lưu trong Lư còn sống 
và tác giả con nai vàng ngơ ngác cũng bịt tai , không nghe, 
không biết, tất nhiên chẳng lên tiếng trả lời. Thanh Châu lại 
nại thêm một bằng chứng không chứng cớ của một nhà báo 
tên Giang Tử ở miền nam trước 75, cho biết cùng đi một 
chuyến đò về Quãng Ngãi biết được Tế Hanh kể rằng T.T.KH 
là em gái đồng tông với ông: Câu chuyện xảy ra trước 1945. 
Do đó ông Hoài Việt muốn kiểm chứng tin này có xác thực, 
đã phải lặn lội để hỏi tác giả, Wghẹn Ngào lắc đầu: đó là tin 
Vu Vơ (19)Cái tài thắt nút vở kịch tình thơ T.T.KH của Thanh 
Châu đấy người đọc muốn hiểu về bà dẫn đến cái gọi là 
LABYRINTHE T.T.KH - THANH CHÂU 


Ngày tháng trôi đi, cuộc tình thơ T.T.KH - NGUYỄN BÍNH hoặc 
T.T.KH - THÂM TÂM, chẳng ai biết ai là vai chính trong vỡ 
kịch này. Cuốn sách mới nhất của Hoài Việt là THÂM TÂM và 
T.T.KH xuất bản 1991, vẫn buộc mọi người chấp nhận giả 
thuyết này là đúng. Trước năm 75 ở miền nam, rất nhiều 


người viết phê bình giới thiệu văn học khi bàn về T.T.KH chỉ 
biết có kép Thâm Tâm là vai độc của đào nương T.T.KH (20) 
kể cả chúng tôi trong số ấy. 

Nhưng sự kiện được gọi là nghỉ án T.T.KH ...THÂM TÂM đã 
khác đi là khi tôi nhận được bức thư tay của bạn thơ vong 
niên, bà Đ.T.L. (cứ cho tôi được viết tắt tên thật của bà) sinh 
năm 1924 ở Bắc Ninh, hiện đang ở tại Thành Phố Hồ Chí 
Minh. Tác giả nhiều thơ đăng báo, tiền chiến có, hậu chiến 
có, từng làm thư ký toà soạn nhật báo Thân Dân (Nguyễn 
thế Truyền) ở Sàigòn. Bà còn là người mẫu ảnh bìa báo xuân 
năm 1940 (Báo đàn bà của Thuy An - lúc này bút danh chủ 
nhiệm chưa ghép 7Thuy An- Hoàng Dân (1916-1981) Xin đan 
cử một đoạn thơ của bà đê cập đến T.T.KH: 

Sàigòn, 1-7-1994 

Thân gửi anh TH... 

(...) ZAnh đọc qua bài Hoa Tim, coi tôi viết vậy có đủ ý chưa? 
Tôi viết đêm thứ 5 đó, vì thấy ý anh muốn vậy nên viết cho 
anh vui lòng. Có điều, anh đừng cho ai rõ T.T.KH là ai hộ tôi, 
để tôi giữ lời hứa với chị ấy... ” 

Đ.T.L. 

Thế là rõ lắm rồi, bà đã vui lòng kể cho tôi nghe những bí ẩn 
đời T.T.KH do chính T.T.KH kể, trước khi xuất cảnh sang Pháp. 
Qua nhiều buổi một lần tôi khuyên bà nên viết thành một 
bài thơ để cho đời biết được nghi án này trở thành hiện 
tượng văn học có thực. Bà đã đồng ý và viết bài thơ Hoa tim 
-T.T.KH phương Xa...(21) hé mở cánh cửa, đủ để rọi sáng 
những mờ ảo về thân thế T.T.KH. Khi tôi đề nghị với bà nên 
viết, để công bố hiện tượng T.T.KH là có thật, bà từ chối 


thẳng thừng bà đã hứa với T.T.KH sẽ không nói với ai về 
những buổi tâm sự vào chiều mưa của những năm trước. T.T. 
KH tiết lộ tên người yêu của T.T.KH và vì ai mà bà đã làm 
ba bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn, Bài thơ thứ nhất và bài thơ 
cuối cùng. Bà T.T.KH (hậu chiến, cứ tạm gọi thế để phân biệt 
với T.T.KH (tiển chiến - thực ra cả hai chị là một T.T.KH thôi) 
chị đồng ý với bà Đ.T.L viết ra, khi bà không còn sống trên 
cõi đời này, nếu khi T.T.KH (hậu chiến) còn tại thế , e sợ điều 
ra tiếng vào trong gia đình nhà chồng - mặc dầu chồng 
T.T.KH đã chết. Chính tôi đã suy nghĩ rất nhiều, khi không 
thể làm vừa lòng bà Đ.T.L để công bố về T.T.KH, hình ảnh, 
tiểu sử, cả tên thật của người yêu T.T.KH từ lâu nay, mọi 
người nói mà vẫn chỉ là ảo ảnh, hoặc và quan trọng hơn hết 
là một chiều thu năm 1976 ở Sàigòn, người yêu T.T.KH từ 
năm 1934 chưa gặp lại, bây giờ cả hai đã gặp nhau như là 
một pha tả tình trong tiểu thuyết: nghẹn ngào, nước mắt 
rưng rưng, không nói thành lời. Khi tôi báo tin cho bà Đ.T.L 
biết là bà giữ lời hứa với T.T.KH cần phải giữ trọn chữ fín - 
nhưng đối với tôi - tôi chỉ biết mà không quen T.T.KH như 
Đ.T.L với T.T.KH là quen biết lâu đời; Vì đã quen tất nhiên là 
đã biết nhưng biết thông thường chưa hẳn không quen. Một 
điều nữa đây là cuộc trả giá đối với bản thân chúng tôi, đã 
từng công bố sự lầm lẫn của mình khi viết sách ghép THÂM 
TÂM và T.T.KH vào làm một - bây giờ đây, nếu đưa ra ánh 
sáng cuộc chơi tình thơ đẹp ảo não, đau thương đậm đà đã 
từng làm đổ bao nhiêu nước mắt khiến bao con tim rung 
động với mối tình chân thơ T.T.KH để chúng ta cùng biết rõ 
T.T.KH /à ai, và ai là người tình thật của T.T.KH - đó là chúng 


tôi đã tự tha thứ cho sự lầm lẫn cá nhân mình xưa kia. Nên, 
nếu đây được chấp nhận về hiện tượng văn học T.T.KH là có 
thật và xác thực mong rằng lời khen tặng phải dành cho bà 
Đ.T.L mới công bằng. Song nếu, viết sai, bạn đọc trách 
chúng tôi đã không đủ khả năng phối kiểm, đánh giá tư liệu 
khi công bố về T.T.KH là chân thật; xác đáng trả đúng lại vị 
trí của bà trong văn học sử rồi. 

Thanh Châu đã không nỡ giấu giếm vệ T.T.KH khi ông viết: 
“...Người ta muốn biết T.T.KH là ai? ĐÃ VÌ AI, CHO AI mà có 
thơ? Và người yêu T.T.KH có đích thực là Thâm Tâm hay 
Nguyễn Bính hay là ai đi nữa...”? như tôi đã nói đến ở Dẫn 
Nhập. Thanh Châu trình bày tư liệu xác đáng, rồi sau đó 
bình luận đã vì ai cho ai mà có thơ.Thanh Châu cực lực bác 
bỏ huyền thoại Thâm Tâm, Nguyễn Bính...những văn sĩ giây 
máu ăn phần với T.T.KH là không có thực, là hoàn toàn sai. 
Chỉ có một điều quan trọng duy nhất bạn đọc muốn biết vậy 
nếu không là Thâm Tâm, Nguyễn Bính..hay là ai đi nữa...có 
một ai đích thực cho ai mà có thơ T.T.KH thì ông lại không 
nói ra. 

Theo tôi, đương sự không thể nói ra - dẫu đương sự rất 
muốn công bố, nên dường như chúng tôi đã trở thành cái 
gạch nối để nói rõ ra điều bí ẩn đó - mà cả T.T.KH và Thanh 
châu đều không thể nói ra. 

Đến đây, tôi chắc T.T.KH (hậu chiến, cũng không cảm ơn bà 
Đ.T.L thì thôi còn trách móc chi nữa! Còn về phần tôi chắc 
bà ĐTL cũng rộng lòng tha thứ và cảm ơn bà đã làm bài thơ 
Hoa Tim -T.T.KH có thật “cho khắp người đời thóc mách 
xem” mà không là giết đời nhau đấy biết không? Vì điều này 


“nếu tìm ra được tác giả của một tác phẩm nổi tiếng thì dù 
đắn đo đến đâu rồi cũng phải công bố... ” 

Tác phẩm, ba bài thơ T.T.KH đúng là tác phẩm nổi tiếng - 
tâm sự bi thương của mối tình thơ Hoa Tim vỡ, thơ T.T.KH 
làm rung động tâmhồn người đọc mãi mãi khi người ta còn 
yêu nhau, còn gặp ngang trái, còn đau khổ...chẳng cứ gì 
năm mươi năm sau vẫn còn được nhắc đến. Hẳn là ta chưa 
quên, Thanh Châu cũng cảm nhận được rằng: cũng vẫn nội 
dung “Hoa ti-gôn” truyện Thanh Châu"...có hay lắm thì 
người đọc chỉ đọc qua một lần rồi quên đi...thi sĩ họ có cái 
thứ tiếng riêng của thiên thần thì phải chiếm lòng người hơn 
Chứ...” 

Còn đối với tác giả Hoa tim - T.T.KH phương xa không giống 
trừơng hợp Các Anh hãy uống thật say của Thâm tâm hoặc 
bài thơ Cô gái vườn Thanh của Nguyễn Bính (dẫu chỉ T.T.KH 
quê ở Thanh Hoá), - trên kia tôi đã tạm gọi là huyền thoại 
văn chương T.T.KH - bởi lẽ tác giả Hoa Tim - T.TKH Phương 
Xa tả lại tâm sự của T.T.KH (hậu chiến) mà tuyệt nhiên 
không ăn bám sự nổi tiếng với thơ T.T.KH được người ta 
truyền tụng. 

T.T.KH yêu chàng khi chàng ở gần nàng, chàng vuốt tóc 
nàng, tác giả Hoa Tim T.T.KH Phương Xa viết: 

“,,.Thi sĩ ví như tim vỡ nát, 

Tình yêu tan tác giống đời hoa” 

Xưa kia trong hai sắc hoa ti-gôn, T.T.KH từng ghi lại buổi đầu 
gặp gỡ nàng yêu nhưng tôi đã hiểu gì, còn chàng thở dài 
trong lúc thấy tôi vui: 

Chàng:”...Bảo rằng: Hoa giống như tim võ 


Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi... “ 

Nàng: “...cho nên cười đáp: màu hoa trắng 

Là chút lòng trong chẳng biến suy...” 

Hoa tim T.T.KH còn cho người đọc biết thêm lý do bài thơ tên 
tác giả ký tắt não nùng ấy để che đậy nỗi niềm tâm sự ngàn 
trùng xa cách, tình xưa ẩn náu, yêu người không lấy được 
người yêu lấy chồng là người không yêu, chỉ vì gia đình môn 
đăng hộ đối chỉ vì giữ gia phong quan lại của nhà chồng: 
“....Bài thơ ký tắt não nùng 

Bao dòng tâm sự ngàn trùng quan san 

Tình xưa ẩn náu thời gian 

Người người thương cảm bàng hoàng hỏi: ai? 

Lặng câm náu tháng năm dài 

Cầu danh chồng há dám phai chữ đồng 

Hoa ti-gôn vỡ tim hồng...” 

Truyện kể lại rằng có một viên tri huyện Tây học còn trẻ tuổi 
về thị xã Thanh Hoá thăm gia đình họ hàng. Quan thuê 
chiếc xe tay để về nhà, dọc đường phố quan nhìn thấy tấm 
ảnh một nàng thiếu nữ khuê các mượt mà, bắt mắt mình 
tấm ảnh nàng được phóng lớn trưng bày trong tủ kiếng một 
ảnh viện. quan ra lệnh cho người kéo xe dừng lại đột ngột 
không nói lý do, bước xuống xe, tiến thẳng vào hiệu ảnh 
đứng lặng ngắm hồi lâu. rồi quan được trả lời , tấm ảnh đó là 
thiếu nữ có tên Trần Thi Vân Chung, con một ông quan nổi 
tiếng trong vùng. Quan không về nhà, ông ra lệnh cho người 
kéo xe tay đến thẳng thăm gia đình có nàng thiếu nữ khuê 
các kia “Cú phút” (coup de foudre) tình yêu làm nổ tung trái 
tim hồng quan huyện trẻ. Chẳng bao lâu quan huyện nhờ 


mai mối, Trần Thi Vân Chung kể lại cho tác giả Hoa Tim 
L.TLKH Phương Xa: 

“...,Mối mai cha mẹ bận lòng 

Vâng lời vẹn hiếu áo hồng ủ vai 

Bắc, Trung điểm dột u hoài 

Pháo hồng thắm sắc đẹp ngời vinh sang 

Duyên lành ủ trái tim tan 

Nước mây thương khách tân toan nghẹn lời” 

Chồng của Trần Thị Vân Chung một quan huyện trẻ tuổi 
dáng dấp uy nghiêm giàu có và đầy quyền lực. Cô thiếu nữ 
đài trang khuê các quan tắt nửa ngày, một bước trở thành 
mệnh phụ - nhưng vẫn không thể quên người yêu cũ. 
Chàng học hết Trung học ở Vinh được gia đình bậc trung lo 
lắng cho con ra Hà Nội theo học tú tài Pháp. Chàng cũng 
mong sau đỗ đạt, có địa vị sẽ trở về quê nhà mai mối 
chuyện trăm năm. Nhưng nàng còn nhớ hay đã quên... 
“,,,Nhớ quên ...ôi cũng đành thôi 

Chung tình sẻ nửa bên người bên ta 

Tình đầu đẹp nhất tuổi hoa 

Thời gian trôi mãi vẫn là nhớ thương... 

Lắng nghe tiếng vạc kêu sương 

Buồn nghiêng trưng gấm sầu vương mái lầu 

Không gian bàng bạc tình đầu 

Ai bàng hoàng nhớ? Ai rầu rĩ thương? 

Hoa tim rụng trắng trong vừơn 

Hoa tan tác mộng nghẽn đường gió bay..” 

Năm 1934 Trần Thị Vân Chung thành hôn với quan huyện trẻ 
tuổi. Chồng hơn vợ chín tuổi, cuộc sống gia đình hạnh phúc 


bề ngoài, vợ chung tình sẻ nửa bên người bên ta thấm thía 
mầm bi kịch nội tâm. Còn chàng ở Hà Nội xa tít phương trời 
xa, bỏ dở học tú tài chàng viết văn làm báo. Truyện Hoa Tĩ- 
gôn in trên nhà báo Hà Thành, làm nức nở tâm hồn nàng, 
thúc đẩy nội tâm thơ từ Hoa ti-gôn thành Hai sắc hoa ti-gôn. 
Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối cùng cùng một năm 1937 
cùng đăng sau, trước, trên tuần báo Tiểu thuyết thứ bảy Hà 
Nội; người chủ trương Vũ đình Long còn là một kịch tác gia 
nổi tiếng. 

Cuộc tình chia ly cách xa từ năm 1934 cho đến 1954 tính ra 
20 mùa xuân cách biệt. Chàng núp trong vai hoạ sĩ Lê, 
cũng: 

“Một mùa thu cũ tôi đã ngắt những bông hoa ấy trong tay 
và vò nát chúng đi trước một giàn hoa. Đó là thời kỳ tôi ốm 
dậy, buổi chiều thường ởi thơ thẩn trong sân.Nhưng thực 
bấy giờ tôi chẳng có cái tâm địa của một Baudelaire ốm yếu 
khi thấy cảnh khoẻ mạnh của hoa tươi lá tốt mà bực mình 
đến đập vào hoa cho tơi tả để báo thù tạo hoá như trong 
những câu thơ đau đớn thực tình này: 

Quelquefois dans un beau jardin 

Òu je trainais mon agonie 

J'ai senti comme une ironie 

Le soleil déchirer mon sein 

Et le printemps et la verdure 

Ont tant humilíe mon coeur 

Que j ai puni sur une fleur 

Linsolence de la nature 

Sự tàn ác vô tình ấy đem lại cho nhà văn một tài liệu quý để 


viết nên trang tiểu thuyết... ” 

+++ 

Ta cũng nên lưu ý truyện này, tác giả viết vào 1939 đăng 
trên Tiểu thuyết thứ bảy năm 1939, Thanh Châu đặt câu thơ 
của T.T.Kh trên đầu trang: “Bảo rằng: Hoa dáng như tim 
vỡ...; dưới mới trích câu văn của Khái hưng:"...Hoa leo “ti- 
gôn” sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng năm nào cũng vậy, một 
mùa tàn lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng bất trắc của 
con người...” (Khái Hưng- Gánh hàng hoa) mà trước đó hai 
năm 1937 ở Hoa ti-gôn Thanh Châu cũng trích câu văn trên 
của Khái Hưng trên đầu truyện. Chàng đã mượn văn thơ của 
tác giả Gánh hàng hoa để trách người tình về lòng bất trắc 
của nàng. Đúng là như vậy! 

Trần Thị vân Chung vẫn làm thơ, T.T.KH cũng hiểu được rằng 
câu thơ trong Hai sắc hoa ti-gôn (1937) câu thơ đầu trên 
trang bài ấy là: 

“.,Một mùa “thu trước” mỗi hoàng hôn 

T.FE.KH 

“.,.Một mùa “thu cũ” tôi đã ngắt... 

THANH CHÂU 

Nàng nhớ một mùa thu trướcmỗi hoàng hônNhặt cánh hoa 
rơi chẳng thấy buồn. Còn chàng cũng nhớ vào hai năm sau: 
Một mùa thu cũ tôi đã ngắt những bông hoa ấy trong tay và 
vò nát chúng nó...sự khác biệt là vậy và những bông hoa ấy 
trong tay đối với chàng để trách lòng bất trắc của con 
người... 

Kể ra kịch tác gia Thanh Châu đạo diễn màn kịch thơ câm 
T.T.KH thâm thuý cao siêu thật! 


Còn nàng: 

“...TÔi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết, từng thu chết 

Vẫn giấu trong tim một bóng người...” 

Buồn qúa hôm nay xem tiểu thuyết 

Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa 

Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ 

Và đỏ như màu máu thắm phai...” 

Năm 1954 chàng trở về Hà Nội thì nàng đã cùng gia đình 
vào nam từ lâu. Chàng đã có cơ may để dò hỏi và biết được 
chồng nàng giữ chức vụ quan trọng trong guồng máy chính 
quyền Miền Nam. Tác giả Hoa ti-gôn, nhân vật là hoạ sĩ Lê 
Chất (1937) và Những cánh hoa tim vẫn lại là hoạ sĩ Lê 
(1939). Nhân vật trong truyện sau, Lê không lấy vợ, lại chỉ 
ngâm thơ T.T.KH nhiều lần, rất nhiều lần của nhiều đoạn thơ 
khác nhau, ghi lại sự sống cảm nghĩ khác nhau của T.T.KH. 
Nhân vật hoạ sĩ Lê chỉ ngâm thơ Charles Baudelaire có một 
lần của một đoạn trong Khu vườn tuyệt đẹp., nơi này chàng 
kéo dài cơn đau hấp hối ...cũng chỉ vì trách hoa ti-gôn một 
mùa tàn, một mùa nở mà trách lòng bất trắc của con người 
xưa mãi mãi đó thôi. Cái đó cũng là lễ thường tình. 

Sự công bố hiện tượng văn học T.T.KH là có thật lại bắt đầu 
tiếp: 

T.T.KH tên khai sinh và thẻ căn cước là Trần Thị Vân Chung 
(tên thường gọi là Trần Thị Vân Chung - trong tập sách 
này chúng tôi dùng tên thường gọi của bà là Trần Thị 
Vân Chung). Sinh ngày 25 tháng 8 năm 1919 ở thị xã 


Thanh Hoá (chính quán cũng là Thanh Hoá) trong một gia 
đình quan lại. Bố mẹ Vân Chung có năm người con, ba gái 
hai trai. Vân Chung có người anh trai cả, bà là trưởng nữ, kế 
đến hai em gái và một trai út. Năm 1934, qua mối mai, hai 
gia đình đã thuận gả chồng cưới vợ. Chồng là luật sư Lê 
Ngọc Chấn đậu cử nhân luật trí huyện. Sau 1950 ông từng 
giữ nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền Miền Nam. 
Trước năm 1963 vị cựu Tổng trưởng Quốc Phòng (Miền Nam) 
bất đồng chính kiến, ông Lê Ngọc Chấn bị đưa ởi an trí ở 
Côn Đảo ba năm, đến năm 1964 mới được trả tự do, sau khi 
chế độ đệ nhất cộng hoà Ngô Đình Diệm sụp đổ. Ông cũng 
từng giữ chức đại sứ Việt Nam ở Anh Quốc. Ông bà Lê ngọc 
Chấn có bốn con hai trai và hai gái. 

Bà Lê Ngọc Chấn nhũ danh Trần Thị Vân Chung (có thể gọi là 
T.T.KH hậu chiến) dưới bút danh Vân Nương (22) là chính. Bà 
còn ký các bút hiệu: Lê Đông Phương, Tam Nương. Bà tham 
gia trong nhóm thơ Quỳnh Dao. 

Trước 75 bà viết bút ký, thơ đăng trên nhật báo Ngôn Luận 
(Sàigòn) 

Năm 1986 ông Lê Ngọc Chấn qua đời ở Sàigòn. Sau đó bà 
cùng các con xuất cảnh sang Pháp. Từ đó bà đăng thơ bút 
ký trên các tạp chí Pháp Duyên (Mỹ) Pháp âm ( Nally), Làng 
Văn (Canada), Hiện diện (Toulouse, Pháp), Văn hoá (Paris, 
Pháp)v..v.. 

Hiện bà sống ở Dordogne miền đông nam nước Pháp. 
1975...Trong số các tướng tá cao cấp chính quyền Sàigòn đi 
học tập cải tạo có ông Lê Ngọc Chấn. Vân Chung ở Sàigòn 
buôn bán nhỏ, chạy vạy tảo tần nuôi con. Bà và gia đình ở 


nhờ nhà một nữ sĩ miền nam (cũng trong nhóm Quỳnh Dao) 
- Sau năm 1954 T.T.KH (hậu chiến) dùng các bút danh Vân 
Nương, Lê Đông Phương, Tam Nương dưới các bài thơ bút ký 
của mình). chủ nhà cho ở nhờ là bà Mộng Tuyết, có nhà rộng 
rãi ở 328 đường Nguyễn Minh Chiếu, xã Tân Sơn Hoà, tỉnh 
Gia Định nay là đường Nguyễn Trọng Tuyển quận Tân Bình). 

1976...có một trung niên lặn lội từ Hà Nội vào Sàigòn. Đặt 
chân đến Hòn ngọc viễn đông, người người đông như kiến 
đường xá nhiều và rộng thênh thang; nhưng xe cộ thì hiếm 
phương tiện di chuyển ngòai xe đạp thì xe buýt đóng vai trờ 
quan trọng. Người người đi xe buýt, xe chật chội như nêm 
cối. Hành khách chen chúc nhau ở bến, trạm xe; lên xe được 
phải coi như là một may mắn.Chàng trung niên phải mất 
nhiều thời gian mới leo lên xe buýt được, người được ngồi 
cũng khổ vì người đứng chen lấn, người đứng càng khổ hơn 
vì bị người đứng khác chen chân để nắm một khoen hoặc 
cây sắt dọc mà vịn cho khỏi ngã. Đôi mắt chàng dáo dác tìm 
nàng, người thơ Hai sắc hoa tí-gôn của 42 năm xa cách. Từ 
năm 1934 nàng lập gia đình ở vườn Thanh cho đến năm 
1976 chàng mong gặp nàng ở miền Nam. Ngày hôm nay 
trên tuyến đường xe buýt này, chàng chưa gặp nàng; có thể 
ngày mai trên tuyến đường xe buýt khác, chàng có thể gặp 
nàng. Sự hy vọng khiến chàng vững niềm tin kiên 
nhẫn.Chàng không thể nản lòng khi chưa gặp cố nhân. 
Nhiều ngaỳ như thế, đêm về chàng ngã lưng chợp mắt trông 
chờ sáng mai, lại lên đường trên một tuyến xe buýt khác.. 
Chàng đưa mắt nhìn khách ngồi khách đứng rồi khách đứng 
lại khách ngồi; mong tìm bóng dáng cô nương.Chàng vừa 


tìm vừa hỏi thăm tin tức qua người đồng hương xứ Thanh, 
chắc chắn không nay thì mai, chàng cũng biết được. Có 
người ở Thanh Hoá đã cho chàng hay bà Lê Ngọc Chấn có 
người em gái tên là Trần Thị Anh Minh, vợ thi sĩ Hà Thượng 
Nhân, nhà hiện ở đường Trương Minh Ký, số nhà 333...cứ dò 
hỏi sẽ biết được nhà. Cuối cùng căn nhà hai tầng kiến trúc 
như lối xây cất cư xá người ta chỉ cho chàng 333/14/8... 
đường Trương Minh Ký (đường Lê Văn Sĩ quận Tân Bình bây 
giờ) 

Khách trung niên gõ cổng. Cổng sắt tường cao, không 
chuông, nhưng có người ra mở. Thấy khách lạ, người trong 
nhà hỏi:"Bác muốn kiếm ai? - Cho tôi gặp bà Anh Minh, vợ 
ông Hà Thượng Nhân -“ Ông là ai?, - Tôi là khách đồng 
hương, quê Thanh Hoá, xin gặp bà Anh Minh. Tôi ở Hà Nội 
vào... 

Đó là những câu hỏi thăm nhà của khách trung niên và câu 
đáp của người nhà bà Anh Minh được kể lại rành rẽ. 

Khi bà Anh Minh ra gặp khách lạ, ông giới thiệu tên và nói 
thẳng cho cô em vợ “hờ” ông cần gặp T.T.KH 

_Ở đây không có ai là T.T.KH. Đây là nhà của ông Hà 
Thượng Nhân, làm thơ quê ở Thanh Hoá, nhưng nhà tôi mới 
lên đường trình diện học tập cải tạo. 

_ Vậy bà cho tôi hỏi bà Trần Thị Vân Chung tôi muốn gặp bà 
và tôi chỉ đi khỏi đây khi gặp được bà ấy. 

_ Mời ông vào nhà chơi... 

Bà Anh Minh sau khi suy nghĩ đành phải mời ông khách lạ 
ngồi chờ để. bà đi tìm bà chị Vân Chung. 

Em gái bà vẫn nhắc lại lời của người khách trung niên kia sẽ 


không đi đâu hết nếu không gặp được người cần gặp. Bà 
không thể tiếp chàng ở nhà được...Chồng đi học tập chưa 
về, các con đã trưởng thành, có người đi xa, có người vẫn ở 
cạnh bà, hôm sớm. Bà khổ tâm vô cùng, chẳng nhẽ không 
đi. Cô em gái tần ngần đứng đợi.. 

Thì một liều ba bảy cũng liều, bà vội vàng cùng em gái đi bộ 
trên đường Nguyễn Minh Chiếu qua Thoại Ngọc Hầu để đến 
Trương Minh ký. Ngày xa xưa, cũng chiều thu, bà đã khóc 
mối tình của chính mình: 

“...Thuở ấy nào tôi đã hiểu gì? 

Cánh hoa tan tác của sinh ly 

Cho nên cười đáp: “ màu hoa trắng 

Là chút lòng trong chẳng biên suy...” 

Ra khỏi cổng nhà bà giẫm phải cánh hoa ti-gôn mọc bên 
tường hoa một mùa rụng? một mùa nở? nhiều cánh đủ màu 
mọc bên tường rụng trên mặt đường. Bà hẳn không quên: 

... rách ai mang cánh “ti-gôn” ấy... 

mà viết tình em được ích gì? 

đến bây giờ vẫn còn đúng với tâm trạng: 

.. đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ 

đã bọc hoa tàn giấu xác xơ 

Tóc úa giết dần đời thiếu phụ 

Thì ai trông ngóng chẳng nên chờ... 

Hai chị em đã đi hết đường Nguyễn Minh Chiếu, qua Thoại 
Ngọc Hầu, đến ngã tư, rẽ trái sang Trương Minh Ký. Buổi nay 
cũng là một chiều thu Sàigòn, lòng tê tái lòng gặp chàng - 
như lòng tê tái vào một chiều thu xưa, gió lạnh lẽo vì bà đã 
lấy chồng, nhớ đến người ấy đứng ngóng đò: 


... Ôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 

Chiều thu hoa rụng lại chiều thu 

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 

Người ấy ngang sông đứng ngóng đò... 

Giờ này đây, người khách năm xưa ngóng đò đang ngóng 
chờ bà, bà đã biết và biết rất rõ cả chàng cũng biết rất rõ: 
...Nếu biếtiằng tôi đã có chồng 

Trời ơi! người ấy có buồn không? 

Có thầm nghĩ đến lòai hoa vỡ, 

Tựa trái tim phai tựa máu hồng. 

Bắt đầu rễ vào hẻm 333 Trương Minh Ký tim bà đập liên hồi, 
bà nhớ đến chồng bà lên đường trình diện học tập cải tạo. 
Bà cũng nhớ đến những ngaỳ phu quân mê một nữ thư ký ở 
văn phòng luật sư, nơi ông làm việc. Bà đau khổ về chuyên 
này không ít, song không dám kêu than, buông lời trách 
móc, nói làm chỉ đến ghen tuông. bởi phu quân bà đã biết 
rõ, rất rõ vợ mình. 

...Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ 

Người ấy cho nên vẫn hững hờ. 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Mà từng thu chết, từng thu chết, 

Vẫn giấu trong tim một bóng người... 

Bà sợ con đường này những con đường khác nhất là con 
đường mang tên Trương Minh ký (thuộc tỉnh Gia Định) sao 
nó quá ngắn. Bà mong gặp lại, lại mong không nên gặp - 
nhưng bước chân hai người vẫn bước tới. Bà nhớ đến nội 
dung một đoạn truyện Hoa ti-gồn... 


.. Hoạ sĩ được tin, đem những dây hoa “ti-gôn” thứ hoa 
giống hình quả tim vỡ mà trước kia nàng hái ở vườn nhà... ” 
Chính truyện Hoa ti-gôn khiến bà buồn khổ khi ở vườn 
Thanh, buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết - bà khóc bằng 
chính dòng lệ nóng chảy trên gò má; bà khóc nhớ đến khi 
quyết định bút hiệu T.T.KH ký dưới bài thơ được gởi đăng 
báo. Bài thơ thứ nhất, Hai sắc hoa ti-gôn, rồi Bài thơ cuối 
cùng...T.T.KH xưa...Chao ơi! biết bao văn nhân thi sĩ dệt 
thảo thành huyền thoại, nào là THÂM TÂM -KHÁNH nào là 
chính chàng cũng làm lạc hướng qua THÁI THỊ KHƯƠNG, 
TÀO THỊ KHÊ, TRẦN THỊ KHÁNH...hay Nguyễn Bính gởi “Cô 
gái vườn Thanh”. Không một ai biết được bút hiệu T.T.KH khi 
thành hình kể cả chàng chỉ biết sau khi bài thơ có bút hiệu 
ấy, ký dưới những bài thơ. Bà hình dung lại những giây phút 
tại sao lại đặt là T.T.KH 

_T chữ thứ nhất là: TRẦN 

_ Tchữ thứ hai là:THANH 

KH: hai chữ sau cùng:KHÓC 

T.T.KH cả hai cùng khóc cho mối tình chân (23) ngoài đời - 
mối tình thơ trong dòng thơ lệ. 

_ Sắp đển rồi chị! 

Tiếng cô em nhắc sắp đến nhà cô; nghĩa là sắp gặp chàng. 
Trống liên hồi đập trong trái tim hồng, như cách đây bốn 
mươi năm ngoài. Lại nhớ đến thơ mình xưa kia, có câu: 

... Tuy thế tôi tin vẫn có người 

Thiết tha theo đuổi nữa than ôi! 

Biết đâu, tôi một tâm hồn héo 

Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi! 


_Cọc, cọc, cọc...tiếng gõ cửa ngoài cổng...rồi tiếng của cô 
em:"...Mở cửa, mẹ đây... ” 

Cổng sắt mở nửa cánh, phòng khách phía trước, phải qua 
một cái sân xi măng. Trên ghế salon bày một cách tuỳ tiện 
môt khách trung niên người dỏng cao mảnh khảnh, lưng hơi 
gù, đôi mắt sáng, quần áo chỉnh tề... 

Thế giới ấy chỉ còn hai người, họ không cần biết đến ai xung 
quanh. 

Chàng chạy tới giơ hai tay chào đón... 

Nàng xúc động run run mi mắt nằng nặng, thế là dòng nước 
mắt tuôn rơi. Thân hình nàng ngả về phía trước, lọt vào 
vòng tay khách trung niên. 

lời thơ Hoa tigôn -T.T.KH Phương Xa đến thật gần: 

... lái phùng trúc cỗi mai gầy 

Lệ thu dàn dụa hương ngây mủi lòng 

Bài thơ ký tắt não nùng 

Bao dòng tâm sự ngàn trùng quan san...(23) 

Sau đó người khách trung niên nói với cố nhân: 

“Khi anh về Hà Nội biết rõ được chồng em có chức vụ 
quan trọng như thế đầy quyền uy như thế; anh đành mất 
em thực rồi... ”. 

Người khách trung niên ấy chính là nhà văn Thanh Châu - 
tác giả truyện ngắn Hoa ti-gôn ngày trước. 

1986 Ông Lê Ngọc Chấn (24) đi cải tạo trở về nhà rồi, gia 
đình bà chuẩn bị xuất cảnh. Nhưng ông lâm bệnh nặng, 
chạy chữa thuốc men, nhưng không qua được lẽ thường tình 
trong cuộc đời. Ông nằm lại vĩnh viễn ở quê hương. T.T.KH 
mang theo mình cả một khối tình thơ nặng trĩu: “Bài thơ thứ 


nhất”, Hai sắc hoa ti-gôn và “Bài thơ cuối cùng” hôm qua, 
“Tơ sương” hôm nay sang Pháp, đến định cư ở vùng 
Dordogne miền đông nam nước Pháp, trùng điệp rừng sồi, 
đổi man mác nho, mận, pom...Bà sống trong một làng nhỏ 
cũng gọi là vi/iage, nơi đây nhà cũng không có số như nhiều 
thôn, ấp, làng xã ở Việt Nam vậy. 


HOA TIM ( ANTIGONE) - T. T. KH PHƯƠNG XA 
HOA TIM (ANTIGONE) 


Giây leo mỏng mảnh kết chùm hoa 
Nho nhỏ xinh xinh dáng dịu hoà 
Mấy cánh hồng hình tim khắng khít 
Bao tua xanh sắc lá nhạt phai 


Gió lên lồng lộng bông rơi rụng 
Nắng thoảng mờ phai dạ xót xa 
Thi sĩ ví như tim vỡ nát 

Tình yêu tan tác giống đời hoa 


T.T.KH Phương Xa 

Có còn nhớ đến loài HOA TIM này? 
Tuổi hồng vương mộng tỉnh say 
Đường tơ dở khúc lòng day dứt buồn. 


Vườn Thanh xưa, cánh hoa vương 
Tóc mây phơ phất ai thường vuốt ve 


Tài hoa cát bụi trần che 
Non sông giục bước lòng se sắt lòng 


Một chiều thu nắng qua song 

Bên nhau NGƯỜI ẤY mắt trong ánh buồn 
Rõi theo bóng hạc mờ sương 

Vin cành hoa trắng ngắm phương trời chiều 


Tay ngà nâng cánh hoa yêu 

Thở dài người ấy đăm chiêu nhủ rằng 
Hoa như tim vỡ thấy chăng? 

Sợ tình tan vỡ ..Nàng rằng: Không đâu... 


Sắc hoa trắng mối tình sâu 

Chúng ta hát khúc bạc đầu trăm năm 
Hoàng hôn nhạt nét chiêu đăm 

Mây trôi lãng đãng, núi nằm cheo leo 


Gió lên hoa trắng bay vèo 

Duyên thiêng tỉnh mộng tình treo chỉ mành 
Trời xui sóng rộn biển xanh 

Hôn hoàng nhuộm tím mối tình đầu tiên 


HOA TIM vỡ nát hương nguyền 

Lòng thơ lạnh khóc duyên thiêng nửa vời 
Người đi ngày môt xa xôi 

Ngàn dòng tâm sự, một trời nhớ thương 


Vườn Thanh hoa cỏ se buồn 

Đêm ngày dệt mối tơ vương ngâm sầu 
Giải đường xa bóng ai đâu? 

Tiếc thương hoa vỡ nát màu chia ly 


Không gian bặt tiếng người đi 

Môi hồng lợt sắc hồn thi thấm sầu 
Tháng năm chờ tru lòng đau 

Áo Tràng Sinh có gợn màu Hương Quan? 


Vườn Thanh hoa nát, canh tàn 

Ghi thơ thương nhớ nhấn đàn chờ trông 
Mối mai cha mẹ bận lòng 

Vâng lời vẹn hiếu áo hồng ủ vai 


Bắc, Trung điểm giọt u hoài 

Pháo hồng thắm sắc đẹp ngời vinh sang 
Duyên lành ủ trái tim tan 

Nước mây thương khách đa đoan nghẹn lời 


Nhớ, quên ...ôi cũng đành thôi 
Chung tình sẻ nửa bên người bên ta 
Tình đầu đẹp nhất tuổi hoa 

Thời gian trôi mãi vẫn là nhớ thương 


Lắng nghe tiếng vạc chiều sương 
Buồn nghiêng trướng gấm sầu vương mái lầu 
Không gian bàng bạc tình đầu 


Ai bâng khuâng nhớ? Ai rầu rĩ thương? 


HOA TIM rụng trắng trong vườn 

Hoa tan tác mộng nghẽn đường gió bay 
Tái phùng trúc cỗi, mai gầy 

Lệ thu dàn dụa hương ngây nmủi lòng 


Bài thơ ký tắt não nùng 

Bao dòng tâm sự ngàn trùng quan san 

Tình xưa ẩn náu thời gian 

Người người thương cảm bàng hoàng hỏi: AI? 


Lặng câm náu tháng năm dài 

Giữ danh chồng há dám phai chữ đồng 
HOA TIGÔN vỡ tim hồng 

Cung thương lỡ dỡ tơ lòng đứt dây 


Tình yêu man mác trời mây 

Vì yêu chịu khổ đoạ đày dở dang 
Mối tình đẹp giữa trần gian 

Là HOA TIM vỡ, mộng tàn kiếp thơ 


Xin kính gởi người chị thơ xa mà tôi đã dành nhiều yêu mến 
“Những dòng thơ hoa -Nghiêm Phái - Thư linh” 

NXB Văn hoá Thông tin Hà Nội 1994. 

Chú Thích: 

(16) (17) bđd xem chú thích 2 

(18) Thanh Châu, bởđở d xem chú thích 2 - Nửa đêm sực tỉnh, 


hồi ký Lưu Trong Lư (NXB Thuận Hóa 19) 

(19) Tên hai tác phẩm của Tế Hanh, riêng Nghẹn ngào được 
giải thưởng thơ (khuyến khích) của Tự Lực Văn Đoàn năm 
1939 

(20) Có thể kể: thi ca Việt Nam hiện đại 1880-1965, Trần 
Tuấn Kiệt (s.1967) - Thơ Việt hiện đại, Uyên Thao (s. 1969) - 
Kỷ niệm văn thi sĩ tiền chiến, Nguyễn Vỹ (s.1971) - Lược sử 
văn nghệ Việt Nam: Nhà văn tiền chiến 1930 -45, Thế Phong 
(s.1974) - Thi nhân tiền chiến, Phan Canh - Nguyễn tấn Long 
(s. 1969) Vũ Bằng: 40 năm nói láo (bản tái bản 1993), - 
THÂM TÂM và T.T.KH, Hoài Việt (Hội nhà văn 1991) - Những 
dòng thơ hoa, Nghiêm Phái - Thư Linh ( Văn hoá Thông tin, 
1994 và nhiều bài báo khác. 

(21) cũng thêm tiết lộ thêm về một điều nữa về người yêu 
của thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp với bài thơ Đi chơi chùa 
Hương. Chính là cô Đỗ Thị Bính là cảm hứng cho Nguyễn 
Nhược Pháp để tạo thành bài thơ bất hủ, có một không hai 
trong thi nghiêp Nguyễn Nhược Pháp. Bà Đ.T.L đã viết một 
bài thơ nhan để Mùa thu vàng hoa Mimosa (trong tập thơ 
Những dòng thơ hoa NP -TL) 

Nguyễn N. Pháp vì mắc bệnh lao nặng nên tuyệt tình với cô 
Bính cô chỉ vận áo đen cho đến lúc qua đời. Gia đình bên 
chồng của Đ.T.L rất thân, họ hàng gần với Nguyễn Giang 
anh ruột Nguyễn N.Pháp - vợ thi sĩ Nguyễn Giang là cô ruột 
của chồng bà Đ.T.L. Hơn nữa bà Đ.T.H lúc còn trẻ được cô Đỗ 
Thị Bính lựa làm một trong mấy cô phù dâu trong đám cưới 
cô Bính sau này kết duyên với Bùi Tường Viên (chú thích 
1994 -TN) 


(22) Nhóm thơ quỳnh Dao được thành lập năm 1961 ở 
Sàigòn một số đông người làm thơ nữ quây tụ lại với nhau, 
với đủ thành phần, có các bà được gọi là mệnh phụ phu 
nhân; hoặc có địa vị tiền tài; để làm thơ xướng hoạ, thù tạc. 
nào mừng sinh nhật, sinh con, cái tử hỏi cưới (nói chung là 
hôn quan tang tế) nào khánh thọ, xướng hoạ gieo vận 
(nhưng đặc điểm nhóm này không gieo cú thơ nói lái như 
thường có ở một nhóm thơ khác) theo như Như Hiền (hội 
viên) Quỳnh Dao chỉ có nữ, số người lên tới hàng trăm (?) 
nhưng thực tế con số này khoảng trên dưới 30 là xác đáng - 
theo nữ thi sĩ Tôn Nữ Hỷ Khương, Nhóm sáng lập ban đầu có 
bà Cao Ngọc Anh, Vân Nương, Mai Oanh, Thu Nga, Định Thị 
Việt Liên. Niên trưởng (như hội trưởng) bà Cao Ngọc Anh tác 
giả Khuê sâu thi thảo đứng vào vị trí số một, đệ nhị niên 
trưởng: bà Đào Vân Khanh tác giả Nhàn khanh thi tập và 
hiện nay đệ tam niên trưởng là nữ sĩ Mộng tuyết (Thái thị Út) 
Phu quân hội viên thi nhân (rễ) vì vợ là dâu Quỳnh Dao. Kỷ 
niệm lần thứ nhất nhân dịp 12 năm Quỳnh Dao có mặt trên 
cõi thơ này nhật báo quân đội Tiền tuyến Sàigòn có một bài 
tường thuật lúc này Phạm Xuân Ninh chủ nhiệm báo là 
chồng Trần Thị Anh Minh (em gái thứ hai của Vân Nương 
cũng là chủ nhiệm tuần báo Đời trên danh nghĩa và cho Chu 
Tử và ê-kíp khai thác). Một đôi dòng về chồng bà Anh Minh, 
ông còn có bút hiệu là Hà Thượng Nhân (ký dưới những bài 
thơ trào phúng) Hoàng Trinh tác giả tập thơ Tiếng hát tự do ( 
¡in rônêô xb 100 cuốn 1961 ở Sàigòn). 

Nhóm Quỳnh Dao trước năm 75 cũng có một số khuôn mặt 
người nữ làm thơ xứng danh văn thi sĩ như Tôn Nữ Hỷ 


Khương, Tuệ Mai, văn sĩ Quỳnh Hương v..v...Sau 1975 Quỳnh 
Dao có thêm ba khuôn mặt mới Việt Nữ (cùng cha khác mẹ 
với cố thi sïTương Phố), Trinh Thục (đã qua đời) và Cao My 
Nhân (hiện ở Mỹ). Những người làm thơ này thường xướng 
hoạ thù tạc không hẳn là poète- né hoặc với Quỳnh Dao 
poétesse- né vì chỉ có nữ không có nam. Nội dung thơ xướng 
hoạ thù tạc cảm khái thường có ít bài được truyền tụng lâu 
dài: vì giàu công thức, thiếu xúc động chân thực, gò bó văn 
chữ thể thơ và tất nhiên là giàu mài dũa ít thâm thuý cao 
siêu rung động, kém hàm xúc - nên hiếm bài sống dài lâu 
theo thời gian đãi lọc như đề cập đến ở trên.(chú thích 
1994-TN) 

(23) mượn tên tác phẩm tiểu thuyết MỐI TÌNH CHÂN của 
Nhất Linh xuất bản ở Sàigòn 1960 ? (TN). 

(24) Lê Ngọc Chấn (1910-1986) nghe nói ông có làm thơ 
(chữ của Thanh Châu) đúng là ông có làm thơ xướng hoạ thù 
tạc bốn năm bài. Chẳng hạn truyện kể lại : năm 1934 khi 
quan huyện lập gia đình với Trần Thị Vân Chung (T.T.KH) làm 
một bài thơ lấy vợ. Khi tham dự sinh nhật thứ 83 của nhà 
văn Tam Lang (1900 -83) nổi tiếng tiền chiến tác giả Tôi kéo 
xe, Lọng cụt cán...tổ chức ở Sàigòn năm 83 ông Lê Ngọc 
Chấn làm bài thơ Xin hỏi bác Tam Lang nhân ngày thọ 83 
tuổi như sau: 


Bác đã tám ba năm mộng 

Sắp tinh rồi ló ánh bình minh 

Hỏi rằng mộng Thế mộng Tinh 

Mộng nào bác thấy đắm mình thiết tha? 


Cuộc nhân thế giờ tà huy điểm 

Tám ba năm một chuyến ởi dài 

Hỏi rằng bao cuộc tỉnh say 

Cuộc nào bác tỉnh, bác say cuộc nào? 


Giữa tiệc thọ nâng cao chén cúc 

Xin chân thành chúc bác an khang 
Cuộc chơi còn lắm rộn ràng 

Bốn phương bè bạn hành trang ân tình. 
Lê Ngọc Chấn (9 - 4 -1983) 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương IV 


THƠ T.T.KH (HẬU CHIẾN) HAY LÀ VÂN NƯƠNG QUA TƠ 
SƯƠNG 


Trong số các nhà nghiên cứu phê bình văn học Thanh Châu 
là phê bình gia đặc hạng của hiện tượng văn học có thật 
T.T.KH. Khi ông cho in lại truyện Hoa Tï-gôn ông chú thích 
về truyện này vào năm 1989: 

“Nhưng sức sống của T.T.KH cũng thật lạ. Từ năm 1937 
thơ ra đời, đến năm nay 1989 vẫn được nhiều bạn yêu thơ 
T.T.KH nhắc ởi nhắc lại trong nước cũng như kiều bào hải 
ngoại”... 

Ông viết hai bài mới nhất để: “ Nói thêm về T.T.KH “ chưa 
đủ; ông chép lại mấy bài thơ cũ ấy; ông sưu tập cho riêng 
ông nghe một băng cassetfe ghi giọng ngâm thơ T.T.KH của 
một bà ở Hà Nội, nay là kiều bào ở Paris. Ông đánh giá sức 
sống của thơ T.T.KH là tiếng lòng cảm khái về: “...Chuyện 
tình duyên đôi lứa thời nào cũng gây được sự đồng cảm của 
người đồng loại... ” (25) 

Như trên đã dẫn nhập huyền thoại ĐÃ VÌ AI VÀ CHO AI (chữ 
Thanh Châu dùng) để nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 
(26) bây giờ còn ai tin T.T.KH gắn liền tình và thơ với Thâm 
Tâm; càng không nữa với Nguyễn Bính. 

Thanh Châu phê phán bài thơ Màu máu tigôn (gởi T.T.KH, tác 


giả bài Hai sắc hoa tí-gôn là một bài thơ dở NHẤT (Thanh 
Châu nhấn mạnh chữ NHẤT cho in nghiêng) thật không xứng 
với thơ Nguyễn Tuấn Trình. Có những câu: 

“,,,K...hỡi người yêu của tôi ơi! 

Nào ngờ em giết chết một đời” 

Thanh Châu tự cho mình là người có quyền được nắm giữ bí 
mật thơ T.T.KH nên ông đặt câu hỏi với ông Mã Giang Lân 
tuyển in vào tập THƠ THÂM TÂM (27) mà không đề năm, 
tháng, xuất xứ. Thanh Châu phủ nhận một cách ẩn ý về bài 
này lẫn bài: Các anh mà ông cho là thơ dỏm của Thâm Tâm. 
Ông lại cất công tìm gặp ông Phạm Quang Hoà, chỉ vì ông 
này được:nghe nói ông này trước kia có làm thơ, và quen 
thân với Thâm Tâm còn giữ được nhiều thơ cũ. Ông Phạm 
Quang Hoà đã chép cho tôi một bài thơ giống như bài Các 
anh nói trên. Nhưng theo ông Phạm Quang Hoà thì đây là 
bài thơ Thâm Tâm trả lời T.T.Kh sau khi có Bài thơ cuối cùng 
của T.T.KH đăng báo Tiểu thuyết thứ bảy? (28) 

Dấu hỏi sau đoạn văn trích nói trên là do chính Thanh Châu 
nghi hoặc, tất nhiên ông không tin chắc lập luận của ông 
Phạm Quang Hoà nói là xác thực. Ý nghĩa thâm sâu của 
Thanh Châu tìm hiểu thật cặn kẽ về những thơ giây máu ăn 
phần với thơ T.T.KH không gì khác hơn; để làm vững định đề 
kia chỉ là huyền thoại. 

Ông đã thành công rồi phải không các bạn? 

Thanh Châu đã chẳng coi truyện Hoa ti-gôn của ông là đặc 
sắc đó sao! (với ông), dầu nếu có người hỏi ông về sự 
nghiệp văn, ông không ngại ngùng trả lời “... Tôi đã viết nên 
được truyện hoa ti-gôn.”. Bởi chính truyện Hoa tí-gôn in năm 


1937 thì cũng năm ấy mới có ba bài thơ của T.T.KH, khiến 
bao con tim thổn thức qua nhiều thế hệ, vì thơ của T.T.KH 
tiếng riêng của “thiên thần”thì phải chiếm lòng người hơn 
chứ và tôn cao giá trị hơn bội lần Hoa ti-gôn của chính tác 
giả. 

Thanh Châu không những được nghe băng casseffe ghi âm 
giọng một bà kiều bào ở Paris - ông còn được nghe một 
băng khác lần này đặc biệt hơn: thơ T.T.KH chính T.T.KH 
ngâm! quả là một tâm hồn đồng điệu đồng cảm đồng tình 
không ai hơn được! Sám hối nửa đêm, tận lòng yêu Bóng 
người ngày xuaT. T.KHI! (29) 

Trong số những người đầu tiên biết T.T.KH hiện sống ở Pháp 
có Thanh Châu - là điều không còn nghi ngờ - ông còn biết 
T.T.Kh ngâm thơ bài Hai sắc hoa ti-gôn bắt đầu từ câu: 

...Một mùa thu trước hoàng hôn 

đến câu 

... ong một ngày vui pháo nhuộm đường thì lại bắt sang Bài 
thơ cuối cùng của T.T.KH mà tác giả bỏ hai đoạn đầu gồm 8 
câu mà lại ngâm từ câu: 

Từ đấy thu rồi thu lại thu 

Cho đến 

Tựa trái tim phai, tựa máu hồng. 

Là hết bài. Người nghe nếu không nắm được thơ T.T.KH thì 
rất có thể nhầm đó là cùng một bài..” (30) 

Sàigòn trước năm 75 người ta đọc, ngâm, khóc cùng Hai 
sắchoa ti-gôn chưa phải là đủ; người ta còn phổ nhạc hát thơ 
T.T.KH - Thanh Châu cũng không thể không biết chính ông 
còn biết rất rõ nhạc sĩ Trần Trịnh (31) phổ bài: ai sắc hoa tí- 


gôn qua điệu tango - Cả nữ ca sĩ hát bài ấy tên là ca sĩ Thu 
Hương. Ông đi tìm tòi những gì liên hệ tới mối tình thơ kỹ 
đến chân tơ kẽ tóc. Đã đủ để cho đời nhận được hiện tượng 

thơ T.T.KH Hai sắc hoa ti-gôn là một. với Hoa tí-gôn Thanh 
Châu. 

Như vậy giá trị thơ T.T.KH đủ điều kiện để “ai đó nói thơ 
TL.T.KH là “kiệt tác cũng hơi quá”(32) không còn hà hơi quá 
mà đích thực giá trị liệt vào kiệt tác - được người đọc nhớ 
hơn bài thơ bất hủ của Arvers là khác! 

Cũng vì lý do thơ T.T.KH chỉ có giá trị văn học được đánh giá 
vào thời kỳ văn học tiền chiến 1930 - 45; nên điều này 
khiến chúng tôi phân vân khi đối chiếu giá trị thơ T.T.KH 
(tiền chiến) với T.T.KH (hậu chiến) qua Tơ sương, con đường 
lý tưởng hoặc những bài thơ khác đăng rải rác từ thời kỳ 
1960 đến 1994 

Thơ T.T.KH (hậu chiến) một lối nói về thơ Vân Nương thời sau 
tiền chiến nói về mùa thu (Bài thơ cuối thu) không bắt đầu 
như: 

...Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn... 

Nhưng: 

...NÑhớ những mùa thu trước 

Êm cảnh thanh bình 

Trăng ngà trải lụa thiên thanh 

Khuôn hoa e ấp trên cành thắm tươi 

Thế rồi 

Bão táp mưa sa 

Trăng tàn hoa tạ 

Mông mênh sầu ngập biển đời 


Trời thu lộng gió để người sầu thương...” 

(1960) 

Vân Nương khác với T.T.KH tiền chiến là những bài thơ thời 
hậu chiến viết theo thể tự do (Bài ca cuối thu) đường luật 
có, xướng hoạ liên hoàn có (sầu thu) lục bát có (Thất thế, 
Triền miên, Thu cao nguyên, Hoang vu, thơ xướng hoạ 
không thiếu (bài thơ vần UYÊN) (hoạ vận cùng thi sĩ B.K. Ð). 
(33) 

Vân Nương nhắc đến mùa thu hậu chiến không còn bối cảnh 
gắn liền với mối tình ngang trái đời mình đời chàng - nên 
thơ thu của tác giả tả cảnh thu nhẹ nhàng của thiên nhiên: 
...Lá vàng gió cuốn bay vèo 

Giật mình chợt nhớ: ơ chiều vào thu 

Xa xa sương phủ mịt mù 

Ạt ào thác đổ âm u núi rừng... 

(Thu cao nguyên 1960) 

Tả cảnh hoang vu có nước chảy lưng ghềnh đá (thác) có 
nàng len lỏi vào vách đá rừng sâu sau khi đã vật lộn mệt 
mỏi với đời cạnh tranh: 

...Lững lờ nước chảy lưng ghềnh 

Nắng len lỏi - đá núi chênh vênh trời 

Hoang vu nào thấy bóng người 

Nơi đây hẳn cũng vắng mồi lợi danh 

(Hoang vu 1961) 

...Mênh mông sầu ngập biển trời 

Đường muôn vạn nẻo kiếp người bơ vơ 

Nương dâu bãi cát vật vờ 

Bao la vũ trụ phủ mờ phong sương 


(Triền miên) 

Không thấy Vân Nương nhắc đến tình thơ tiền chiến của 
mình, là trải rộng đắng cay khi nói về hoa ti-gôn hoặc từng 
dáng như tan vỡ đẹp nhưng buồn như chiều thu hoa đỏ rụng 
chiều thu...vì bà giấu nỗi lòng thu sầu muôn năm trước 
bằng Sầu thu (34) 

...sầu thu ghi lại mấy dòng đây 

Thắm nhạt càng phai cảnh sắc này 

Mái tóc sương pha cay đắng đủ 

Tương giang một giải mênh mông nước 

Ô thứơc đôi bờ vướng vít mây 

Phảng phất mưa vương hồn Chức Nữ 

Buồn dâng nghèn nghẹn ý chua cay... 

(Trong bài sầu thu liên hoàn 10 bài) 

Tâm sự Vân Nương được nhắc đến rất ý nhị bóng bẩy ẩn 
chìm; nếu không biết tình ý cuộc chơi chữ, đọc phớt qua chỉ 
cảm được một ảo mờ. như phảng phất mưa vương hồn Chức 
Nữ để rồi Buồn dâng nghèn ngẹn ý chua cay nhớ đến một 
mùa thu trước mỗi hoàng hôn để nay mưa vương hồn Chức 
Nữ mà nghèn nghẹn ý chua cay nói về cuộc tình dang dở. 
Tôi gọi đó là một hình thức thơ Quốc âm ba lối, ai hiểu sao 
cũng được; hiểu và cảm sâu xa tận cùng cũng được hiểu và 
cảm lờ mờ phơn phớt hoa đào cũng chẳng hại ai? -bởi trái 
tim hồng từng bị xẻ dọc đôi đường đôi ngả! 

Trở lại mối tình của T.T.KH tiền chiến là vào mùa thu tập thơ 
sau 1945 đa số bài thơ Thu trong Tơ sương mùa thu đối với 
Vân Nương (T.T.KH hậu chiến) rất đặc biệt, như Sầu thughi 
lại mấy dòng đây, dài dằng dặc 10 bài liên hoàn, phảng phất 


tâm sự thời tiền chiến , như fựa cửa ngóng trông người trở 
lại, lại rõ hơn Mộng vẫn bâng khuâng hình bóng cũi ngoài 
song lành lạnh gió heo may (gió heo may cũng là gió thu 
rồi); hoặc Men rượu ân tình ai nhớ nhỉ?! nửa như muốn tỉnh 
nửa còn say; chưa hết Gió chuyển thu về sầu vạn nẻo/ mà 
người xa vắng vẫn không hay - sầu thu dằng dặc hơn qua 
bốn câu khác. 


“.,,Cho lòng dìu dặt chút men cay 

Sống với chờ mong tự bấy chầy 

Cứ tưởng xuân về hồng thắm má 

Nào hay thu tới ủ ê mày...” 

Nhưng kết luận chính vẫn là: Mà người xa vắng vẫn không 
hay! có thấy chàng Ngưu mắt lệ đầy Cái tâm sự ai oán này 
của T.T.KH (hậu chiến) không dễ một sớm một chiều một 
năm nhiều năm - mà gần 30 năm còn nhớ (tính từ ngày bài 
thơ đầu đăng năm 1937) - bài Sầu thu liên hoàn 10 bài sáng 
tác vào năm 1962. Đúng là :Mái tóc sương pha cay đắng đủ/ 
làn da nắng sạm nhớ thương đầy/ Tương giang một giải 
mênh mông nước / ô thước đôi bờ vướng vít mây...Và ở một 
câu trong bài thơ thu khác có nhan đề Thu hôm nay, sáng 
tác 1964 có một câu đọc lên , mi lòng cho tâm sự tình thơ 
T.T.KH (vẫn giấu trong tim một bóng người) 

... Để khách tha hương mỏi mắt chờ... ) 

và làm chúng tôi cũng bùi ngùi với tình thơ T.T.KH và nhớ hai 
câu thơ thật hay của Thế Lữ để kết thúc một mối tình T.T.KH 
-THANH CHÂU: 

Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 


Ngàn năm chưa dễ mấy ai quên 

Thế Lữ 

Hình ảnh người tình xưa, như bạn đã biết không sao phai 
nhạt? Bây giờ tôi tìm trong Vân Nương có hình ảnh người 
chồng hay không? Có, song hình ảnh này cũng mờ ảo lắm, 
ẩn chìm một cách lạt lẽo mặc dầu thơ Vân Nương nói về 
chồng được khoác qua lối thơ xưng tụng chàng là anh hùng 
đấu tranh cho lý tưởng (bài Nguồn sống). Người chồng thơ 
Lê Ngọc Chấn bất đồng chính kiến với chế độ Ngô Đình (Ngô 
Đình Diệm) nên bị lưu đầy ra Côn Đảo ba năm, cho đến năm 
1964 có cuộc đảo chính, ông mới được thả đưa về đất liền 
trên tàu Tiền Giang. Thơ luận bàn chí hướng của Vân Nương 
khó tạo được sự đồng cảm như thơ máu hoa tim của T.T.KH 
(tiền chiến). Người đọc dễ quên nhanh thơ tranh đấu của 
T.T.KH (hậu chiến) làm ra. Nói như thế thơ tranh đấu, xưng 
tụng anh hùng ca của Vân Nương (nói riêng) thuộc vào loại 
thơ tồi. Vân Nương chưa thể có sự can đảm thật cần thiết để 
tự đánh giá về loại thơ nào mà bà sở trường, loại nào là sở 
đoản, chưa đánh giá được thế nào là thơ hay với thơ gọi là 
tranh đấu, xưng tụng anh hùng ca, không nên cho ra mắt 
người đọc, vì thơ còn ấu trĩ về tư tưởng, non nớt về nghệ 
thuật, chẳng dễ làm rung động được ai? 

...Các anh những con đường đầy chí hướng 

Khinh gian lao và coi rẻ ngục tù 

Chí ngang tàng giam hãm trọn ba thu 

Đành ấp ủ mối căm thù Bạo chúa 

... làu cập bến các anh từ Côn Đảo 

Trở về đây xây đắp lại tương lai 


Những con người từng nếm mật nằm gai 

Vì tổ quốc miệt mài gương chiến đấu... 

Lối làm thơ gọi là thi cảnh (poème tableautin) giống như 
những bài tả văn rất khó cấu tạo, nó chỉ thành công đối với 
tác giả có bút pháp tân kỳ lồng trong ý tưởng cao siêu sâu 
sắc - mượn sự diễn tả thi cảnh để lồng tâm tư; nếu non tay; 
đọc lên rồi không làm rung cảm được ai, đó là thi cảnh chết. 
Cuộc chơi trong thơ được dùng những từ: đầy chí hướng, 
khinh gian lao, coi rẻ ngục tù, chí ngang tàng, mối căm thù 
Bạo chúa, xây đắp tương lai, miệt mài gương chiến đấu...chỉ 
là danh từ sáo rỗng vô nghĩa - một lẽ rất dễ cảm dễ thấy vì 
nó không có hồn, không có hình tượng cụ thể quan trọng 
hơn hết là phía sâu thảm không có ý tưởng sống của hồn 
thơ được diễn tả; để có khả năng đánh động rung cảm người 
đọc cao độ. 

Bàn về giá trị thơ Vân Nương, hoặc gọi đi một cách khác, 
thơ T.T.KH hậu chiến, điều này cũng chẳng tôn giá trị thi ca 
của bà lên cao hơn. Đành khép lại ở đây và hết lòng tạ lỗi để 
nói lên cảm tưởng của chúng tôi: người mổ xẻ, phân tích thơ 
thi cảnh tả về sự xưng tụng anh hùng như bài thơ Nguồn 
sống trích dẫn trên kia lần đầu cũng là cuối, chấm dứt cùng 
một lần. 

Như vậy chỉ còn T.T.KH tiền chiến là có giá trị đích thực về 
thơ tình với Hai sắc hoa ti-gôn, Bài thơ thứ nhất, Bài thơ cuối 
cùng...những bài thơ có sự sống một thời được liệt vào foại 
kiệt tác cũng không ngoa - của một người đàn bà từng làm 
rung động trái tim của nhiều thế hệ, đủ sức chịu đựng với 
thời gian dài, rất dài: năm mươi năm và còn dài và bền lâu 


hơn nữa. Tác giả lúc ấy mới mười bảy tuổi, tuổi mơ mộng 
yêu đương - bị khựng lại trước cuộc tình ngang trái , giúp 
cho T.T.KH vượt nổi giấc mộng tình rõ ràng là đau khổ của 
thực tại khó quên, nhưng nhờ giấc mộng lành và đẹp, đáp 
lại sự hy vọng mà tồn tại được.Nhà văn Pháp Guy De 
Maupassant (1850 - 1893) nổi tiếng của Pháp ở thế kỷ 
trước; nhà văn giản dị chính xác, hiện thực sâu sắc (35) 
nhưng lại rất giàu mộng tưởng, nhờ thế ông kinh qua được 
nhiều hệ luy cuộc đời.T.T.KH cũng có khổ luy cuộc tình, thoát 
ra được nhờ vào mộng tưởng để sáng tác những bài thơ tình 
hay vào loại hay nhất với tác giả khi ấy chỉ có mộng tưởng 
là êm ái, bài thơ kia giải thoát cuộc tình khổ luy, khiến cho 
tác giả sung sướng, bi rằng trong những người thóc mách 
xem có người yêu, hơn một lần cho bà bất trắc, bội phản 
nếu không tất sẽ đưa đến sự tự huỷ mình. Cơn mộng của bà 
khi ấy đáp lại lòng mong ước là chàng sẽ hiểu (37) chồng bà 
cũng sẽ hiểu, người đời cũng sẽ hiểu..tất cả sẽ hiểu được thì 
tình yêu ngang trái đau thương được vơi đi, được vỗ về trong 
giấc mộng lành và đẹp, đáp ứng cho bà lòng mong ước ấy, 
và bà tồn tại trong cuộc sống cho đến hôm nay (36) . và thơ 
bà cũng sống cho đến hôm nay sẽ còn dài lâu hơn nữa...vì 
T.T.KH : Bà đã có một chỗ đứng xứng đáng trong văn học 
Việt nam vào giai đoạn phấn hưng thơ mới 1930-45 về thể 
loại thơ lãng mạn khổ đau.(Romantisme tourmenté) 

(còn tiếp) 

Chú Thích: 

(25) Văn Xuôi lãng mạn 1930 - 1945 (tập 8) in truyện của 
Thanh Châu, Nguyễn Tuân, Huy Cận, Thanh Tịnh, Lãng Tử, 


Đỗ Tốn, Chế Lan Viên, Ngọc Giao - Nxb Khoa học Xã hội, Hà 
Nội 1989 

(26) Thanh Châu, bởđd, xem chú thích 2 

(27) (28) Thanh Châu bđd xem chú thích 2 

(29) Sám hối nửa đêm và Bóng người ngày xưa, tên hai tác 
phẩm của Thanh Châu xuất bản vào những năm 1940 
và1941 (T.N) 

(30) Theo Thanh Châu, bđd, xem chú thích trên 35 

(31) Trần Trịnh có một thời là chồng ca sĩ Mai Lệ Huyền, nổi 
tiếng với nhạc phẩm Lệ đá (chú thích 1994 -T.N) 

(32) Hoài Thanh - Hoài Chân, sđd 

(33) Tức Bùi Khánh Đản, thi sĩ này từng xướng hoạ thơ với 
Nhất Linh đăng trên Văn hoá ngày nay (N.L chủ trương 
những năm 1958-59 ở Sàigòn. (Chú thích 1994 -T.N) 

(34) Có trích toàn bài ở cuối chương 

(35) Écrivain sobre, précis, profondément réaliste (Petit 
Larousse) 

(36)”Tôi chỉ còn yêu giấc mộng chỉ có mộng mà thôi, cơn 
mộng lành và đẹp. Thực tế không làm tôi chịu nổi, nó sẽ dẫn 
tôi tới sự tự huỷ mình - nếu giấc mộng không đáp lại được 
lòng mong ước ấy...” ( je n'aime que le rêve, lui seul est bon 
lui seul est doux...La réaliste est impacable me conduirait 
au suicide si le rêve ne permettait d'attendre..” (Câu văn 
bằng tiếng Pháp của Guy De Maupassart, được trích dẫn lại 
theo Thanh vân - Nguyễn Duy Nhường - (T.N) 

(37) Những cánh hoa tim sđd, trang 118 - có dẫn câu trên 
đầu truyện ở Hoa tigôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng năm nào 


cũng vậy, một mùa tàn lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng 
bất trắc của con người. (Khái Hưng, Gánh hàng hoa) 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 
Chương V 
BỨC THƯ NGỎ THAY LỜI KẾT 





Bà TRẤN THỊ VẤN CHUNG 


Gởi chị Trần Thi Vân Chung và anh Thanh Châu 


Xin được gọi là chị như ngay nào chị đã ký dưới các bài thơ 
của mình là T.T.KH. Bởi những năm ấy chị vừa 17,18 tuối... 
tác giả của ba bài thơ nổi tiếng: Hai sắc hoa ti-gôn, Bài thơ 
thứ nhất, Bài thơ cuối cùng, thay vì gọi bà như mọi lẽ thường 
tình trong cách xưng hô của người đời. 


Xin chị hãy rộng lượng tha thứ cho chúng tôi đã khơi dậy 
câu chuyện tình buồn cách đây hơn nửa thế kỷ mà trong 
thâm tâm chị không bao giờ muốn nhắc tới. 


Ngày ở Sàigòn, chị vẫn mai danh ẩn tích. Cái tên T.T.KH chỉ 
xuất hiện với bài thơ cuối cùng ngày 30-10-1938. Tôi biết chị 
vẫn làm thơ viết văn, với nhiều bút hiệu khác nhau cùng với 
các bạn cùng giới lập nên nhóm Quỳnh Dao... 


Bây giờ chị ở tận miền nam nước Pháp xa xôi, nhưng có một 
điều may mắn là tôi vừa được xem bức thư chị gởi về cho 
một người bạn. Ngoài bức thư, tấm hình mới chụp nhà thờ ở 
Notre Dame de Paris còn có một bài thơ mới nữa. 


Và cũng trước đó, trong một ngaỳ mưa - người bạn gái của 
chị - bà Ð.T.L đã hé lộ cho nghe về cuộc đời của chị - của 
T.T.KH trong một buổi bàn chuyện văn chương đơn thuần. 
Sau đó bà Ð.T. L có viết bài Hoa tim - T.T.KH PHƯƠNG 
XA, bài thơ gần như viết lại cuộc đời và cuộc tình định mệnh 
của chị. Chúng tôi phải cám ơn bà Ð.T.L nhiều vì không có 
bà thì sẽ không có cuốn sách này. Tuy là trái với lời bà Ð.T.L 
căn dặn: chuyện này bà vì chị mà giữ kín như chúng tôi đã 
viết trong phần T.T.KH - NÀNG LÀ AI? 


Gía như...người bạn trong nhóm Quỳnh Dao ngày trước vừa 
nhận được thư chị, cho phép chúng tôi được ín tấm hình mới 
nhất chị vừa chụp cũng như bút tích bài thơ chị viết thì tư 
liệu cuốn sách còn thú vị xác đáng hơn nhiều! 


Nhưng cũng đừng trách bà ấy vì bà cũng đang viết một cuốn 
sách gồm nhiều tác giả là phụ nữ viết văn làm thơ trong đó 
có chị - có T.T.KH. bà giữ lại làm tư liệu riêng cho mình là 
quá đúng. Chúng tôi nào nỡ trách! 


Chỉ tiếc bạn đọc đã không gặp chị bằng xương bằng thịt ở 
ngoài cuộc đời mà cho đến tận bây giờ họ không nguôi nhớ 
chị, không nguôi nhớ sắc hoa ti-gôn; không nguôi lòng trắc 
ẩn, chia xẻ cảm thông với chị 


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 


Đấy không phải là lời than riêng nữa mà của rất nhiều người 
con gái đã có một tiền duyên định mệnh như chị. 
Ở đây chúng tôi cũng có lời tạ lỗi với ông nhà: -ông Lê Ngọc 
Chấn (dẫu đã qua đời) và các con của chị, vì những điều 
“thóc mách” chúng tôi viết trong cuốn sách này . 


Cuối cùng xin anh Thanh Châu - nhà văn - tác giả Hoa tigôn 
và Những cánh hoa tim, hiện đang ở Hà Nội, người mà theo 
chúng tôi gọi là nhân vật chính trong cuộc tình thơ này. 

Nếu bây giờ không công bố cái nghi án văn học trên 50 năm 
qua, chúng tôi cảm thấy mình có lỗi với bạn đọc, bởi vì 
chúng tôi dã lỡ biết T.T.KH - Nàng là ai rồi 


T.P Hồ chí Minh 1994 


THẾ NHẬT 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương VỊ 

PHỤ LỤC | 


T.T.KH - VỚI CÁC NHÀ VĂN - NHÀ THƠ ĐƯƠNG THỜI 


+ Bài Thơ đan áo 

+ Các anh của THÂM TÂM 

+ Màu máu Ti-gôn - THÂM TÂM 

+ Cô gái Vườn Thanh -NGUYỄN BÍNH 
+ Những cánh hoa tim 


BÀI THƠ ĐAN ÁO (1) 


Chị ơi nếu chị đã yêu 

Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương 

Đã xa hẳn quãng đời hương 

Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng 
Hay chăng chị mỗi chiều đông 

Đáng thương những kẻ có chồng như em 
Vẫn còn giá lạnh trong tim 


Đan đi đan lại áo len cho chồng 

Con chim ai nhốt trong lồng 

Hạt mưa nó rụng bên sông bơ thờ 

Lưng trời nổi tiếng tiêu sơ 

Hay đầu gió đã sang bờ ly tan 

Tháng ngày miễn cưỡng em đan 

Kéo dài một chiếc áo lam cho chồng 
Như con chim nhốt trong lồng 

Tháng ngaỳ than tiếc ánh hồng nơi nao 
Ngoài trời hoa nắng xôn xao 

Ai đem khoá chết chim vào lồng nghiêm 
Ai đem lễ giáo giam em 

Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời 
Lòng em khổ lắm chị ơi 

Trong bao ngờ vực với lời mỉa mai 
Quang cảnh lạ, tháng năm dài 

Đêm đêm nằm tưởng ngày mai giật mình 


1938 
(1) Bài thơ này chúng tôi đồng ý kiến với ông Thanh châu là 
không phải của T.T.KH 


CÁC ANH 


Thâm Tâm ( ? ) lên tiếng sau “Bài thơ cuối cùng” của 
T.T.KH. 


Các anh hãy chuốc thực say 

Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im 
Giờ hình như quá nửa đêm 

Lòng đau đau lại cái tin cuối mùa 
Hơi đàn buồn như trời mưa 

Các anh trút nốt âm thừa đi thôi 

Giờ hình như ở ngòai trời 

Tiếng xe đã nghiến đường rời rã di 
Hồn tôi lờ mờ sương khuya 

Lặng im tôi viết bài thơ trả lời 

Vâng, tôi biết có một người 

Một đêm cố tưởng rằng tôi là chồng 
Để hôm sau khóc trong lòng 

Vâng, tôi biết lắm cánh đồng thời gian 
Hôm qua gặt hết lúa vàng 

Vì tôi lỡ chuyến, chiều tàn về không 
Vết xe trong vệt bụi hồng 

Tôi đi rồi lại nhúng trong khói mờ 
Vết xe trong xác pháo xưa 

Nàng đi có bốn bài thơ trở về 

Tiếng xe mở lối vu quy 

Hay là tiếng cắt nàng chia cuộc đời 
Miệng chồng Khánh gắn trên môi 
Hình anh mắt Khánh sáng ngời còn mơ 
Đàn xưa từng chia đường tơ 

Sao tôi không biết hững hờ nàng đan 
Kéo dài một chiếc áo lam 


Vì dây đã đứt và càng nối dây 

Nàng càng cởi mãi trên tay 

Vì tơ duyên mới đã thay đổi màu 
Góp hai thứ tóc trên đầu 

Bao giờ đan nổi những câu tâm tình? 
KHÁNH ơi! Còn hỏi gì anh 

Lá rơi đã hết màu xanh mùa vàng 
Chỉ kêu những tiếng thu tàn 

Tình ta đã hết anh càng muốn xa 
Chiều tàn chiều tắt chiều tà 

Ngày mai ngày mốt đều là ngày nay 
Em quên mất lối chim bay 

Rồi em sẽ ngán trông mây trông mù 
Đoàn viên từng phút từng giờ 

Đời yên lặng thế em chờ gì hơn 
Từng năm từng đứa con son 

Mĩm cười vá kín vết thương lại lành 
KHÁNH ơi! Còn đợi gì anh 

Xưa tình đã lỡ nay tình lại nguyên 
Em về đan nốt tơ duyên 

Vào tà áo mới đừng tìm mối xưa 

Bao nhiêu hạt lệ còn thừa 

Hãy dành mà khóc cho giờ vị vong 
Bao nhiêu hương cánh hoa lòng 

Hãy dâng cho trọn nghĩa chồng hồn cha 
Nhắc làm gì chuyện đời ta 

Bản thân anh đã phong ba dập vùi 
Hãy im đi, các anh ơi 


Tiếng mùa lá chết đã xê dịch chiều 

Gìơ hình như gió thổi nhiều 

Những loài hoa máu vội gieo nốt đời 

Bao nhiêu nghệ sĩ nổi trôi 

Sá chi cái đẹp dưới trời mong manh 

Sá chi những chuyện tâm tình 

Lòng đau đem chữa trong bình rượu cay (2) 

1938 

(2) Chúng tôi cũng đồng ý với ông Thanh Châu rằng: đây 
không chắc đã phải bài thơ của Thâm Tâm? 


MÀU MÁU TI-GÔN 
Gửi T.T.KH 
Tác giả bài thơ “Hai sắc hoa ti-gôn” 


Người ta trả lại cánh hoa tàn 

Thôi thế duyên tình cũng dở dang 
Màu máu ti-gôn đà biến sắc 

Tim người yêu cũ phủ màu tang 


K...hỡi! Người yêu của tôi ơi! 
Nào ngờ em giết chết một đời 
Dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ 
Hình ảnh em hoài mãi thế thôi. 


Quên làm sao được thuở ban đầu 
Một cánh ti-gôn dạ khắc sâu 
Một cánh hoa xưa màu hy vọng 


Nay còn dư ảnh trái tim đau 


Anh biết làm sao được hỡi trời 
Dứt tình bao nỡ, nhớ không thôi 
Thôi em hãy giữ cành hoa úa 

Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời 
THÂM TÂM 


CÔ GÁI VƯỜN THANH 

Tặng T.T.KH 

“Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 

rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên... ” 
(Thơ T.T.KH) 


Gió đưa xác lá về đường 

Thu sang nhuộm cả sầu thương một trời 
Sầu thương quyện lấy hồn tôi 

Đêm qua ngồi đọc thơ người xa xăm 
Một ngàn năm, một vạn năm 

Con tằm vẫn kiếp con tằm vương tơ 
Tặng người gọi một dòng thơ 

Hay là dòng nước mắt thừa đêm qua 
Đường về Thanh Hoá bao xa 

Bao giờ về , nhớ rủ ta với nàng 

Bảo rằng quan chẳng cho sang 

Ai đời quan cấm đò ngang bao giờ 
Vườn Thanh qua đấy năm xưa 


Trọ nhờ đêm ấy giời mưa tối giời 

Quanh lò sưởi ấm bên tôi 

Bên người lão bộc nàng ngồi quay tơ 
Tuổi nàng năm ấy còn thơ 

Còn bao hứa hẹn đợi chờ một mai 

Rồi đây bao gió bụi đời 

Tôi quên sao được con người vườn Thanh 
Lạnh lùng canh lại sang canh 

Lòng tôi thao thức với tình bâng qươ 

Bởi sinh làm kiếp giang hồ 

Dám đâu toan tính xe tơ giữa đường 

Thu sang rồi lại thu sang 

Cúc bao lần nở lá vàng bao rơi 

Bao nhiêu vật đổi sao dời 

Đường bao dặm thẳng hỡi người bốn phương 
Trọ bao nhiêu quán bên đường 

Nhưng không lần nữa tới vườn Thanh xưa 
Có nàng năm ấy quay tơ 

Tôi quên sao được? Hẳn chưa lấy chồng 
Một hôm lòng lại nhủ lòng 

Nơi đây giáp với cánh đồng vườn Thanh 
Rồi tôi len lén một mình 

Ra đi với một tấm hình hay hay 

Đường mòn tràn ngập bông may 

Gió heo báo trước một ngaỳ thu sang 
Dừng chân trước cửa nhà nàng 

Thấy hoa vàng với bướm vàng hôn nhau 
Tìm nàng chẳng thấy nàng đâu 


Lá rơi lả tả trên đầu như mưa 

Chợt người lão bộc năm xưa 

Từ đâu mang mảnh guồng tơ lại nhà 
Một hai xin phép ông già 

Trọ nhờ đêm ấy nữa là hai đêm 

Ông già nể khách người quen 

Ngậm ngùi kể lại một thiên hận tình 
Rồi ông kết, giọng bất bình: 

“Trời cay nghiệt thế cho đành thưa ông 
Cô tôi nhạt cả môi hồng 

Cô tôi chết cả tấm lòng ngây thơ 

Đâu còn sống lại trong mơ 

Đâu còn sống lại bên bờ sông yêu 
Buồng the sâu sớm thương chiều 
Khóc thầm biết có bao nhiêu lệ rồi 

Tơ duyên đến thế là thôi 

Thế là uổng cả một đời tài hoa 

Đêm đêm bên cạnh chồng già 

Và bên cạnh bóng người xa hiện về...” 
Rùng mình tôi vội gạt đi 

Già ơi, thảm lắm kể chi dài dòng 
Cháu từ mắc số long đong 

Yêu đương chìm tự đáy lòng đã lâu 
Đau thương qua mấy nhịp cầu 

Cạn dòng nước mắt còn đâu khóc người 
Dối già một chút mà thôi 

Nghe lời già kể cháu mười đêm luôn 
Chợt thương, chợt khóc, chợt buồn 


Cháu như một kẻ mất hồn già ơi! 


Truyện xưa hồ lãng quê rồi 

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh 
Bao nhiêu gian khổ vì tình 

Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa 
Phải chăng mình có nên ngờ 

Rằng người năm ấy bao giờ là đây? 


1940 
NGUYÊN BÍNH 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 
Chương VII 
PHỤ LỤC I (Phần tiếp theo) 
NHỮNG CÁNH HOA TIM 


Bảo rằng: Hoa dáng như tim vỡ 

T.T.KH (Hai sắc hoa) 

Hoa leo ti-gôn sắc đỏ, sắc hồng, sắc trắng, năm nào cũng 
vậy một mùa tàn lại một mùa nở. Nó chẳng giống lòng bất 
trắc của con người. 

KHÁI HƯNG (Gánh hàng hoa) 


Có ai để ý đến những cô hàng hoa ở các vườn làng Hữu Tiệp, 
Ngọc Hà, Yên Phụ v...v...trong buổi sáng tinh sương của mùa 
thu này, rủ nhau đi họp chợ bên Hồ Kiếm? Trong những rổ 
hoa tươi thắm rực rỡ màu xuân chất trên xe của các cô, có 
ai để ý đến một thứ hoa của cây leo, mỏng mảnh và nhẹ 
nhàng như giấy dáng hoa chum chúm như một thứ quả khi 
chưa xoè cánh? 


^ đdí 


Hơn một loài hoa đã “nở” rồi! 


Trên bờ giậu sắt trước cửa những biệt thự lặng im của các 
phố tây, trêngiàn nứa trước mái hiên, bên cửa sổ của mọi 


nhà trong Hà Nội, những dây hoa ti-gôn đã điểm màu trắng, 
màu hồng, màu đỏ vào giữa đám lá xanh non. Vào sáng 
sáng có những thiếu nữ vui như bướm, với những bàn tay 
nhẹ, gỡdần những dây hoa ấy để thay cho những hoa hôm 
trước trong phòng khách đã tàn (Vì loài hoa ấy chóng tàn) 
Báo trước mùa hè đã có hoa huệ tây trắng (hay loa kèn) làm 
trẻ thêm cho Hà Nội không già. Nhắc cho người ta nghĩ đến 
mùa thu, có lẽ là thứ hoa Ti-gôn không hiếm đó. 


Một mùa thu cũ, tôi đã ngắt những bông hoa ấy trong tay và 
vò nát chúng nó đi trước một giàn hoa. Đó là thời kỳ tôi ốm 
dậy, buổi chiều thường đi thơ thẩn trong sân. Nhưng thực 
bấy giờ tôi chẳng có cái tâm địa của môt Baudelaire ốm yếu 
khi thấy cánh khoẻ mạnh của hoa tươi lá tốt mà bực mình 
đến đập vào hoa cho tơi tả để báo thù Tạo Hoá, như trong 
những câu thơ đau đớn thực tình này: 


Quelquefois dans un beau Jardin 
Òu je trainais mon agonie 

J'ai senti comme une aronie 

Le soleil déchirer mon sein 

Et le printempps et la verdure 
Ont tant humilíe mon coeur 
Que /“ai puni sur une fleur 
Linsolence de la nature 


Sự tàn ác vô tình ấy đã đem lại cho nhà văn một tài liệu quý 
để viết nên vài trang tiểu thuyết. 


Bỗng nhiên nhìn những cánh hoa đỏ trong tay tôi nghĩ đến 
một quả tim rớm máu. Tôi nghĩ đến những đoạn tình duyên 
đau khổ ở đời. Những tiếng nức nở dài như tiếng đề cầm não 
nuột trong bài thơ “thu” của thi sĩ Verlaine. Những tiếng thở 
dài kín đáo của những con gái xanh xao. Một cái “chau mày 
cắn môi” của kẻ đi quá trớn, buổi chiều lạnh chớm thu, đã 
thấy thoáng hiện ra trong đầu cái hình ảnh tưởng là mờ nhạt 
từ lâu của người quen cũ. Tôi nghĩ đến chia rẻ, đến phân ly, 
đến những bức thư cuối cùng viết vội vàng trong đêm vắng, 
dưới ánh nến chập chờn, trong đó người ta gói cả tấm lòng 
tuyệt vọng lẫn với những cánh hoa thường tặng. Tôi nghĩ 
đến những xác chết trong tim mệt mỏi vì yêu của những 
người đàn bà đã có chồng, đã yên vui đã nguôi quên, 

Phút naỳ rất lợi cho sự viết văn. Vì tôi thấy tôi cảm thấu hết 
được những cái gì là tê tái trong tình ái. Tôi có tất cả tâm sự 
của một người đã từng chua xót vì yêu. Nhưng đương còn 
mệt, nên tôi chưa muốn làm việc vội. 


Tôi mặc áo đi dạo chơi các phố. Sau cùng tôi gõ cửa nhà 
hoạ sĩ Lê mà tôi đoán giờ này đương bận vẽ trong phòng. Vì 
một chút tình riêng thân mật - cái cửa canh giữ cẩn thận 
nhất của người hoạ sĩ khó tính này trong gìơ làm việc - cho 
dẫu đối với những quan khách quyền thế, sang trọng nhất - 
lần nào cũng mở ra một cách dễ dàng với nụ cười niềm nở 
của người đây tớ trẻ trung thành trước mặt tôi. Hoạ sĩ Lê đi 
vắng. Tôi được rõ rằng hoạ sĩ về quê chơi. Nhưng trong 
phòng khách tôi nhận thấy những dây hoa tigôn trắng ngâm 


mình trong một cái chậu thuỷ tinh xanh. Đã bao lần tôi ngồi 
đây với hoạ sĩ, trước một bức tranh bỏ dở hút một điếu 
thuốc chơi, và nghe hoạ sĩ kể lại những cuộc du lịch ở những 
xứ xa xôi mà tôi hằng mơ tưởng. Lần này hoạ sĩ Lê mới ở 
Vân Nam về. Tôi muốn được xem những bức tranh mới của 
hoạ sĩ và được nghe những câu chuyện mới. Hoạ sĩ đối với 
tôi là một người anh lớn tuổi. Tôi đã phục vì tài và kính trọng 
thêm vì “sự” được đi nhiều. 


Một ý định nảy trong óc: Tôi sẽ về quê hoạ sĩ Lê chơi. Hoạ sĩ 
là con thứ một vị quan to - đã từng làm Khâm sai - xứ Bắc 
kỳ. trong làng Mọc - giữa đoạn đường Hà Nội - Hà Đồng - 
bên cạnh những dinh cơ cũ kỹ và đồ sộ của ông thân ngày 
trước, hoạ sĩ Lê có một ngôi nhà nhỏ mà ít khi hoạ sĩ trở về 
thăm. Cũng có lần hoạ sĩ rủ về ở đấy một người bạn thân để 
vẽ tranh cho tĩnh. Tôi đỉnh ninh sẽ tìm ra hoạ sĩ Lê ở đấy, 
nhưng cũng như trên Hà Nội tôi phải trở về không. 


Buổi chiều xuống chầm chậm trong khi tôi bước trên những 
con đường nhỏ trong làng. Một vài nóc nhà mới lợp ngói đỏ 
nổi lên giữa những khoảnh vườn cây xanh tốt. Người Hà Nội 
đã bảo nhau về cái làng xinh đẹp này xây nhiều biệt thự 
nghỉ ngơi. Tôi đã ngửi thấy nhiều hương hoa quý quen quen 
lúc đi qua những thửa vườn đất rộng có bờ rào cây cao 
rậm.Thế rồi trong một cái vườn như vừa nói đó tôi đã trông 
thấy bóng một người con gái hái hoa. Đó là một thiếu nữ độ 
17,18 tuổi. Nàng đứng trên một chiếc ghế gỗ, với tay lên 
giàn nứa đương bận gỡ những dây hoa ti-gôn đỏ. Tôi không 


trông rõ mặt nàng, nhưng chỉ để ý đến hai cánh tay trắng để 
trần trên đám lá xanh và suối tóc như đêm chảy sau lưng. 


Tối hôm đó tôi viết trong cơn sốt rét. Và hai tuần sau cái 
truyện ngắn “Hoa ti-gôn” của tôi đã in trên mặt báo này. 
Truyện có gì đâu:” Một hoạ sĩ đi vẽ về, qua làng Mọc gặp 
một thiếu nữ hái hoa như tôi đã gặp trên kia...Hoạ sĩ dừng 
lại ngắm, nhận ra những vẻ đẹp khác thường trên mặt người 
thiếu nữ, ghi vài nét vào cuốn sổ tay rồi trở ra về với tấm 
lòng yêu viễn vông của tuổi hai mươi. Nhưng một lần sau 
nữa đến chỗ cũ hoạ sĩ thấy mất bóng người hôm trước, cửa 
nhà vắng vẻ, hình như không có ai ở nữa, trong vườn chỉ có 
một ông già cuốc cỏ lom khom... 

Hoạ sĩ quên đi. Rồi tám chín năm sau ., lúc hoạ sĩ nổi danh, 
mới lại gặp người ngày trước, ở một nơi xa, đã có chồng. 
Nhắc lại chuyện xưa, người ta nhận ra nhau. , thấy mến 
nhau mà sau cùng thấy yêu nhau. Làm thế nào khác dược? 
(người viết truyện cho là định mệnh!) Hoạ sĩ bảo người yêu 
trốn đi với chàng, làm lại cuộc đời. Nhưng thiếu phụ là một 
người đàn bà yếu đuối. Phút cuối cùng nàng sợ, chẳng dám 
liều bước vào con đường mới mà nàng đoán rằng nguy 
hiểm. Nàng bị đau đớn giày vò vì đã yếu đuối và từ trần xa 
người yêu một buổi kia. Hoạ sĩ được tin đem những dây hoa 
“ti-gôn” - thứ hoa giống hình quả tim vỡ mà trước kia nàng 
hái ở vườn nhà - đặt trên mộ người yêu. Hoạ sĩ đã già mà 
cũng không lấy vợ. Nhưng mỗi mùa thu mùa hoa ti-gôn nở 
nhiều nhất, hoạ sĩ thường mua thứ hoa kia về để trong 
phòng vẽ của mình” 


Truyện có gì đâu ? Nhưng tôi đã viết với tất cả cảm giác 
trong trẻo chân thành tươi tốt đã có trong buổi chiều thu ấy, 
sau buổi đi chơi trong làng Mọc 


Có lẽ vì thế mà cách đây ít hôm, một buổi trưa, có hai người 
đàn bà đến thăm tôi trong lúc tôi đi vắng và để lại trên bàn 
những cành hoa trong truyện. Những người đó tôi đoán đã 
lấy làm bằng lòng câu chuyện tình ảm đạm kia mà những 
cành hoa để lại không ngoài cái ý nghĩa thưởng công cho 
người đã viết (dẫu sao tôi cũng đã có lời cám ơn hai người 
không trở lại ấy trên mặt báo này rồi). 


Nhưng điều mà tôi lấy làm sung sướng nhất là cùng dạo ấy, 
ở toà soạn nhận được một bài thơ đầu của bà T.T.KH kèm với 
một bức thư xin chữ ký của tôi. Bức thư giảng rõ vì sao nảy 
ra thi hững viết nên thơ. Và bài thơ tả cái tâm sự não nùng 
thầm kín của một người đàn bà đã có chồng nhớ lại tình 
duyên cũ. Bài thơ đó cũng là một cái truyện ngắn: “ Một 
thiếu nữ thường đợi người yêu đến trong buổi chiều thu, 
dưới một giàn hoa “ti-gôn”. Người đàn ông -chừng là một kẻ 
đã đứng tuổi và từng trải thường vuốt tóc nàng, và thở dài lo 
sợ cho cái tương lai đen tối của hai người, trong khi vít 
những dây hoa ấy xuống: 


“Bảo rằng: “ Hoa dáng như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”. 


Nhưng thiếu nữ nào đã hiểu gì trong cái tuổi ngây thơ, sung 
sướng của nàng? Thế rồi giữa một ngày pháo cưới nổ ran 
lên, nàng mới thấy đã có một cái gì đổ vỡ mà không sao cứu 
được Người nàng yêu đã bỏ đi rồi. Từ đó: 


... Từ đó thu rồi thu lại thu, 

Lòng tôi còn giá đến bao giờ? 
Chồng tôi vẫn biêt tôi thương nhớ, 
Người ấy cho nên vẫn hững hờ! 

Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi; 

Mà từng thu chết từng thu chết, 

Vẫn giấu trong tim một bóng người”. 


Bây giờ nhớ lại lời nói “gở” của người yêu trước,nàng nhìn lại 
những “cánh hoa tan tác của sinh ly”, nhưng: 


Đến nay tôi hiểu thì tôi đã 
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi! 


Nàng đâm sợ những buổi chiều thu nó làm thức dậy cả nỗi 
niềm thương nhớ cũ: 


Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ 

Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu 

Gió về lạnh lẽo chân mây vắng 
Người ấy ngang sông đứng ngóng đò 
Rồi nàng lo ngại: 


...Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, 
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 
Có thầm nghĩ đến loài hoa... vỡ 
Tựa trái tim phai tựa máu hồng...? 


Tôi đọc bài thơ đầu của T.T.KH với một sự cảm động thực 
thà. Tôi cho là những lời thơ xuất tự tâm hồn giản dị nhẹ 
nhàng và chân thật ấy còn đẹp hơn cả những lời thơ đẹp 
nhất của các Desbordes Valmores hay Rosemonde Gérard 
của Pháp nữa. Và tôi thấy chán cả cái nghề viết tiểu thuyết. 
Bởi tôi nghĩ: cùng một mốt cảm mà T.T.KH có thể viết nên 
những vần réo rắt mãi trong tâm can người như vậy được, 
còn câu truyện của tôi có khéo kể lắm thì người đọc qua một 
lần cũng sẽ quên đi. Tôi chỉ có thể diễn bày tâm trạng người 
đời bằng cái tiếng nói của người thường còn thi sĩ họ có cái 
thứ tiếng riêng của “thiên thần” thì phải “chiếm lòng” người 
hơn chứ. 


Được ít lâu T.T.KH lại gửi đến một bài thơ nữa . (Tuy là bài 
thứ hai nhưng lại thấy đề là: “ Bài thơ thứ nhất”). Người đàn 
bà đau khổ trên kia cho chúng ta biết thêm rằng chồng 
nàng là một người khắc nghiệt và “luống tuổi rồi”, nàng viết 
những vần thơ này trong lo sợ: 


Tôi run sợ viết, lặng im nghe 
Tiếng lá thu khô xiết mặt hè 
Như tiếng chân người len lén đến 
_ Song đời nào dám gặp ai về! 


Tuy thế tôi tin vẫn có người 

Thiết tha theo đuổi nữa than ôi! 

Biết đâu, tôi một tâm hồn héo 

Bên cạnh chồng nghiêm luống tuổi rồi! 


Bài thơ này nhắc lại ý ở bài thơ trước nhưng thiếu những lời 
tha thiết, mỉa mai số phận: 


Và một ngày kia tôi phải yêu 

Cả chồng tôi nữa lúc đi theo 

Những cô áo đỏ sang nhà khác! 

_ Gió hỡi làm sao lạnh rất nhiều? 
Nhưng buồn nhất là những câu này: 
Đang lúc lòng tôi muốn tạm yên 
Bỗng ai mang lại cánh hoa tim 

Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 

Rỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 


Tôi thấy một cái gì thắc mắc như là một hối hận vì đã vô tình 
nhắc đến một thứ hoa cũ làm rớm máu quả tim một gười đã 
tạm yên. Người ta bảo có một thứ hoa gọi là Kim châm tiếng 
chữ là Liệu sầu hoa, ăn hoa ấy thì vơi được lòng đau khổ. 
Lúc này tôi muốn tìm ra hoa ấy đem tặng tất cả những 
người đàn bà đáng thương ở trong cảnh éo le này: “Có 
chồng rồi mà vẫn không quên được tình xưa” 


Thế nhưng tôi không khỏi có chút tự kiêu vì đã “tạo”ra được 
một người đàn bà thi sĩ, do một mối cảm gây ra trong một 


chiều thu, vì đã làm nổi tiếng trong một dạo cái loài hoa tầm 
thường ấy. Mà rồi đây tất cả những ai sắp đi qua hay đã đi 
qua canh đoạn trường kia, ngẫm ngợi những vần thơ của 
T.T.KH nếu có vơi được lòng buồn thì khác gì như là tôi đã 
tìm ra được /iệu sầu hoa? 


Trong đời văn tự của tôi, nếu có ai hỏi tôi đã làm điều được 
gì thú vị: Tôi xin nói ngay rằng: 
_ Tôi đã viết nên được truyện “Hoa ti-gôn” 


Tôi đã nghe bàn tán nhiều về T.T.KH . Người ta tò mò muốn 
biết rõ đời riêng của người đàn bà có cái tâm sự bi thương 
kia. Người ta thêu dệt nên nhiều chuyện buồn cười. Có kẻ 
bảo rằng nàng đẹp, và buồn lắm, mắt mơ màng, người hơi 
mảnh...Còn gì nữa? Tôi thì tôi chưa được biết mặt biết tên 
thực của T.T.KH. Tôi chỉ biết rằng đó là một người đàn bà đã 
viết nên được những vần thơ đẹp, trong lúc thực thà cảm 
xúc. Còn muốn gì hơn nữa? Sao người ta lại cứ muốn làm 
nhơ bẩn tất cả những cái gì gọi là trong sạch ở trong cõi đời 
này? 


Tôi cầu chẳng bao giờ gặp mặt T.T.KH để được yêu thơ hơn. 
Và tôi lại có ý muốn lạ lùng này: 


Đừng bao giờ người đàn bà ấy viết thêm một bài thơ nào 
nữa. Tôi chỉ sợ những bài thơ sau sẽ làm bớt giá trị cuả bà 
đi. Arvers chỉ làm một bài thôi, nhưng tất cả những kẻ tuyệt 
vong trong ái tình trên thế giới đều nhớ như chôn sâu vào 


ruột bài thơ Tình tuyệt vọng. Tại sao T.T.KH sẽ không nổi 
tiếng với đời là” thi sĩ của những người đàn bà đã có chồng” 
với chỉ hai bài thơ tôi đã kể ? 


Tôi mong đừng ai nên tách bạch thơ T.T.KH làm gì (vì bài thơ 
bất hủ của Arvers cũng còn khuyết điểm nữa là), chỉ nên coi 
đó là những lời thơ tả đúng ruột gan của những thiếu phụ 
sống bên cạnh cuộc đời của người chồng với nỗi ái ân lạt lẽo 


Mùa thu1939 
THANH CHÂU 
(đăng Tiểu thuyết thứ bảy, 1939) 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 

Chương VIII 

PHỤ LỤC II 


NHỮNG BÀI VIẾT VỀ HIỆN TƯỢNG T.T.KH. 


+ T.T.KH - thi nhân Việt Nam (HOÀI THANH, HOÀI CHÂN) 
+ T.T.KH - /à ai? - HOÀNG TIẾN 

+ Ghi thêm về Thâm Tâm và T.T.KH - Mã Giang Lân 

+ Nói thêm về T.T.KH -THANH CHÂU 

+ Thâm Tâm và T.T.KH - THẾ PHONG 

+ Thâm Tâm và sự thật về T.T.KH - NGUYỄN VỸ 

+ Thơ T.T.KH ở nước ngoài -TC 

+ Sầu thu -VÂN NƯƠNG 


T.T.KH 


Hồi tháng 9-1937, Tiểu thuyết thứ bảy đăng một truyện 
ngắn của ô.Thanh Châu:”Hoa ti-gôn”. Ít ngày sau toà báo 
nhận được một bài thơ nhan đề: “Bài thơ thứ nhất”, rồi lại 
nhận được một bài nữa: “Hai sắc hoa ti-gôn”. Hai bài đều ký 
T.T.KH và đều một nét chữ run run. Từ đấy toà soạn Tiểu 
thuyết thứ bảy không nhận được bài nào nữa và cũng không 


biết T.T.KH ở đâu. 


Nhưng sau khi bài thơ kia đăng rồi, xóm nhà văn xôn xao. 
Có đến mấy người nhất quyết T.T.KH chính là người yêu của 
mình. Và người ta đã phê bình rất náo nhiệt. Có kẻ không 
ngần ngại cho hai bài ấy là những áng thơ kiệt tác. 


Nói thế đã đành là quá lời nhưng trong hai bài ấy cũng có 
những câu thơ xứng với vẻ lâm ly của câu chuyện. Cô bé 
T.T.Kh yêu. Người yêu của cô có nét mặt rầu rầu và có lẽ đã 
đọc nhiều văn Từ Trẫm Á. Cô bé kể: những buổi chiều thu, 
đứng dưới giàn hoa ti-gồn 


... Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, 
Thở dài trong lúc thấy tôi vui; 

Bảo rằng : “Hoa giống như tim vỡ, 
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!”. 


Cô bé ngây thơ không tin. Ai ngờ lời nói văn hoa kia bỗng 
thánh sự thực. Chàng đi... 


Ở lại vườn Thanh có một mình, 

Tôi yêu gió lạnh lúc tàn canh, 

Yêu trăng lạnh lễo rơi trên áo, 

Yêu bóng chim xa, nắng lướt mành. 


Và một ngày kia tôi phải yêu 
Cả chồng tôi nữa, lúc di theo 


Những cô áo đỏ sang nhà khác! 
_ Gió hỡi, làm sao lạnh rất nhiều? 


Ngày ấy là ngày buồn nhất trong đời nàng: 


Người xa xăm quá - Tôi buồn lắm 
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường. 


Từ đó mùa thu qua, rồi mùa thu qua. Nàng vẫn luôn luôn 
tưởng nhớ, nhưng tin buồn chàng nào có hay; cho nên nàng 
tự hỏi: 


Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng 
Trời ơi! Người ấy có buồn không? 


Một nỗi đau đớn trần truồng không ẩn sau Liễu Chương Đài 
như nỗi đau đớn của nàng Kiều ngày trước (1) 

Cành xuân đã bẻ cho người chuyền tay! 

Cho đến hôm nay, xem chuyện, tình cờ lại thấy cánh hoa 
xưa. Nàng không sao cầm lòng được: 


Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 


Bốn năm qua từ ngày báo vô tình hé mở cho ta một cõi lòng. 
Ai biết “con người vườn Thanh” bây giờ ra thế nào? Liệu rồi 
đây người có thể lẳng lặng ôm nỗi buồn riêng cho đến khi về 
chín suối? 


Tháng 11-1941 

HOÀI THANH - HOÀI CHÂN 
(Thi nhân Việt Nam - 1942) 
(1) Khi về hỏi Liễu Chương Đài 


T.T.KH LÀ AI? 


T.T.KH với những câu thơ xót xa cảm động: 


... lôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời 

Ái ân lạt lẽo của chồng tôi 

Và từng thu chết, từng thu chết 

Vẫn giấu trong tim một bóng người... 


Vậy T.T.KH là ai? Nam hay nữ? Bút danh này chỉ thấy ghi ở 
ba bài thơ đăng trong Tiểu thuyết thứ bảy và một bài trên 
báo Phụ nữ, rồi thôi, không thấy xuất hiện nữa. 


Ông Hoài Thanh năm 1941 có soạn cuốn Thí nhân Việt Nam 
cũng trích dẫn T.T.KH với lời ghi chú :”Sau khi bài thơ kia 
đăng rồi, xóm nhà văn bỗng xôn xao, có đến mấy người 
nhất quyết T.T.KH chính là người yêu của mình. Và người ta 
đã phê bình rất náo nhiêt.. Có kẻ không ngần ngại cho 
những bài ấy là những áng thơ kiệt tác..” 


Hôm nay xin công bố với bạn đọc, một thông tin chúng tôi 
được biết về T.T.KH. Người kể còn sống, mà T.T.KH cách đây 
bốn năm vẫn còn gặp. Chúng tôi thấy cần phải công bố 
ngay vì nó có lợi cho việc làm văn học sử sau này. 


Số là vào dịp hội đền Bà Tấm năm nay (Kỷ Ty, 1989) chúng 
tôi rủ nhau sang Phú Thuy dự hội. Cùng đi có nhà thơ Lương 
Trúc thuộc lớp nhà thơ trước Cách mạng Tháng Tám, năm 
nay đã 74 tuổi (tên thật là Phạm Quang Hoà) bạn thân với 
các nhà thơ Thâm Tâm, Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân. 
Chính bài Tống biệt hành Thâm Tâm viết tặng Phạm Quang 
Hoà khi đi hoạt động cách mạng. Nguyễn Bính cũng có bài 
thơ tặng Phạm Quang Hoà mở đầu bằng hai câu: 


... lÔi và anh: Bính và Hoà 
Ở đây xa chị, xa nhà, xa em... 


Và kết thúc bằng hai câu: 


Đây là giọt lệ phân ly 
Ngày mai tôi ở, anh đi, Bao giờ?.. 


Nhà thơ Lương Trúc là người cung cấp tư liệu và tất nhiên 
ông sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm về họ tên tác giả Hai sắc 
hoa ti-gôn được công bố dưới đây. Cùng nghe hôm đó với tôi 
có nhà thơ Trần Lê Văn và nhà thơ Tú Sót 


T.T.KH tên thật là Trần Thị Khánh, người yêu của Thâm Tâm. 
Hai người yêu nhau, nhưng biết không lấy được nhau hẹn 
giữ kín mối tình, để đỡ phiền đến gia đình của nhau sau naỳ. 
Cô Khánh đọc Tiểu thuyết thứ bảy in truyện ngắn Hoa ti-gôn 
của Thanh Châu (số tháng 9-1937) xúc động tự thổ lộ câu 
chuyện riêng bằng bài thơ Hai sắc hoa ti-gôn và gửi đăng 
Tiểu thuyết thứ bảy. 


Bài thơ in ra đã gây xôn xao trong làng văn chương như ông 
Hoài Thanh ghi nhận. Tiếp đó để giải thích lý do viết bài Hai 
sắc hoa ti-gôn, T.T.KH gửi đến Tiểu thuyết thứ bảy một bài 
nữa, với tiêu đề là Bài thơ thứ nhất và viết riêng gửi tặng 
Thâm Tâm bài thơ Đan áo. 


Lại càng xôn xao nhiều người cho là nam giới giả danh nhiều 
người nhận là người yêu của mình trong số này có nhà thơ 
Nguyễn Bính. 

Thâm Tâm hồi còn rất trẻ, với tính hiếu thắng của tuổi trẻ 
ông đã gửi báo Phụ nữ đăng bài thơ Đan áo để minh chứng 
với thiên hạ rằng T.T.KH chính là người yêu của mình. Tất 
nhiên không có sự đồng ý của T.T.KH. 


Và thế là T.T.KH giận, cô viết bài thơ lấy tiêu đề Bài thơ cuối 
cùng gửi đăng ở Tiểu thuyết thứ bảy vừa hờn giận vừa đầy 
yêu thương và cũng từ đấy T.T.KH “tắt lịm” trên thi đàn. 


Sau này,Thâm Tâm có viết một bài thơ dài để trả lời T.T.KH 
bài Các anh (tập thơ mới của Thâm Tâm nhà xuất bản Văn 


học 1987 có in bài Các anh nhưng đây chỉ mới trích một 
phần) 


Lời bàn: Có người viết hàng trăm bài thơ, in hơn chục tập 
thơ, mà không gây được một vang hưởng nào trong nghệ 
thuật thơ.T.T.KH viết bốn bài thơ có bài đã gây được vang 
hưởng. 

Thơ hay đâu có cần nhiều 

Phê- lích Ác-ve (Félix Arvers (1806-1850) chỉ nhờ bài Tình 
tuyệt vọng mà tên tuổi được ghi trong văn học sử Pháp. Mới 
hay trong “lãnh địa” nghệ thuật, số lượng chỉ là cái không 
đáng kể. T.T.KH cần phải được xem xét và đánh giá như một 
tác giả của dòng thơ lãng mạn trước Cách mạng Tháng Tám. 
Điều đó không có gì là quá đáng. 

Được biết T.T.KH về sống ở Thanh Hoá đã bốn năm nay, 
không biết bây giờ bà còn hay mất nhưng cứ xin phép cho 
chúng tôi được công bố điều bí mật trên vì nghĩ rằng: 


Thời gian qua đi dã dài, nhà thơ Thâm Tâm đã mất, ông nhà 
cũng đã quy tiên. Vả lại cũng vì công việc của văn học sử, 
nếu tìm ra được tác gia của một tác phẩm nổi tiếng thì dù 
đắn đo đến đâu rồi cũng phải công bố.. 


Nhân dân chủ nhật số 23 tháng 7-1989 
HOÀNG TIÊN 


GHI THÊM VỀ THÂM TÂM VÀ T.T.KH 


40 năm nay, nhà thơ Thâm Tâm đã là “người trong cõi nhớ”. 
Bạn bè đồng nghiệp của ông như Vũ Cao, Từ Bích Hoàng, 
Trần Độ, Tô Hoài.. đã nhớ và kể lại cuộc đời hoạt động và 
sáng tác văn thơ của ông với một tình cảm chân thành trân 
trọng. 


Thế nhưng nói đến Thâm Tâm, nhiều người nghĩ ngay đến 
T.T.KH .T.T.KH là ai? Là người yêu của Thâm Tâm? T.T.KH 
chính là Thâm Tâm? Giữa T.T.KH và Thâm Tâm vào những 
năm 1937 -1940 với những bài thơ tình tuyệt vời đã làm cho 
tên tuổi nhà thơ và nhà nữ sĩ ấy vang vọng mãi trên thi đàn. 


Những năm sau này, những đợt sóng, những luồng dư luận 
khác nhau về nghi vấn văn chương này vẫn dội lên. Một 
trong những chứng nhân quan trọng để làm rõ vấn đề là 
Thâm Tâm thì nhà thơ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp năm 1950...Ở Sàigòn trước đây, nhất 
là năm 1970 người ta không ngớt tung ra những huyền thoại 
về Thâm Tâm và T.T.KH. Vũ Bằng là người giỏi bịa chuyện đã 
làm rùm beng một dạo để tỏ mình là người từng trải, là 
người hiểu biết. Và trong những dịp ấy nhiều người cũng 
nhảy ra “ăn theo” bởi vì họ chỉ biết qua nghe, rồi nhặt 
nhạnh, thêm bớt viết thành bài làm sang. Báo chí Sàigòn lúc 
đó còn công bố thêm nhiều bài thơ giả cũng ký tên là 
T.T.KH. 


Hai năm nay khi tập thơ Thâm Tâm ra đời sự mến mộ của 


người đọc đối với nhà thơ được khẳng định thêm. Và lại xuất 
hiện trên báo chí những bài viết say sưa đến quá nhiệt tình. 
Anh Hoàng Tiến viết liền hai bài. Một bài đăng trên Nhân 
dân chủ nhật (số 23 tháng 7-1989) kể về T.T.KH. Anh còn nói 
bài thơ Các anh in trong tập Thơ Thâm Tâm là trích một bài 
đăng ở Người Hà Nội (2-9-1989) để cung cấp bản đầy đủ 
Tống biệt hành của Thâm Tâm. Tư liệu anh có là từ nguồn 
nghe. Hai lần ở hai bài anh đều nói anh “may mắn” được 
gặp, được nghe cụ Lương Trúc, nhà thơ bạn Thâm Tâm kể. 
Anh Hoàng Tiến nói; “ Vì trách nhiệm của công việc khảo 
cứu và biên soạn cũng như lợi ích của việc khảo cứu và biên 
soạn cũng như lợi ích của việc làm văn học sử sau này “ nên 
anh xin phép nhà thơ Lương Trúc cho công bố toàn bộ bài 
Tống biệt hành của Thâm Tâm. Đấy là một việc bổ ích và 
cần thiết (nếu như nghiêm túc khoa học) chỉ tiếc một điều 
bằng lối văn lộng ngữ Hoàng Tiến đã đưa ra những nghỉ ngờ, 
những điều không có căn cứ. Vậy theo đó mà viết văn học 
sử mà khảo cứu thì giấy mực đâu ¡in cho xuể. 


Trước khi nói về T.T.KH tôi xin có mấy đính chính ở một bài 
viết ngắn của Hoàng Tiến khi công bố bài Tống biệt hành. 
Tập thơ Thâm Tâm do Nhà xuất bản Văn học in năm 1987 
sao anh nói là Nhà xuất bản Giáo dục? 

Giữa năm 1950 Thâm Tâm đi chiến dịch, làm báo mặt trận 
và hy sinh ở gần biên giới vì cơn bệnh tai ác, anh chỉ ghi nơi 
hy sinh: “ở rừng Việt Bắc” 


Đúng là bài Tống biệt hành có một khổ cuối nữa mà Thi 


nhân Việt Nam cũng như Thơ Thâm Tâm không đưa vào. Khổ 
thơ đó như sau: 


...Mây thu đầu núi, gió lên trăng 

Cơn lạnh chiều nao đổ bóng thầm 

Ly khách ven trời nghe muốn khóc 

Tiếng đời xô động tiếng hờn căm 

Còn khổ thơ mà anh cung cấp cho bạn đọc là: 
Mây thu đầu núi gió lên trăng 

Cơn lạnh chiều nao đã đổ thầm 

Ngừng ở ven trời nghe tiếng khóc 

Tiếng đời xô động tiếng lòng căm 


Tôi thì cho khổ thơ trên chính xác hơn vì đã in trên báo Tiểu 
thuyết thứ bảy năm 1940 


Bài Các anh trong tập Thơ Thâm Tâm chỉ có 16 câu (4 khổ) 
lấy trọn vẹn từ báo Tiểu thuyết thứ bảy ngày 4-5-1940 
Hoàng Tiến nghe đâu mà bảo đó chỉ là trích đoạn. Chắc anh 
tin vào ai đó đã đưa in trên Văn nghệ và nói rằng đây là bài 
thơ của Thâm Tâm không có đề mà ở đây thực sự ra mở đầu 
là 8 câu trên và kết thúc là 8 câu sau của bài Các anh còn ở 
giữa là 56 câu khác không ăn nhập gì với kết cấu toàn bài. 
Vẫn bài thơ dài này cộng cả 64 câu , ông Nguyễn Tấn Long 
trong Việt Nam thi nhân tiền chiến in ở Sàigòn năm 1968 lại 
đặt tên là Gửi T.T.KH có lẽ cũng nghe ai nói rồi ghi lại. 


Trở lại câu hỏi T.T.KH là ai? Tôi xin mách: Thanh Châu chính 


là người khơi nguồn thiên tình hận này. Năm 1937 Tiểu 
thuyết thứ bảy đăng truyện ngắn Hoa ti-gôn của Thanh 
Châu kể lại mối tình ngang trái giữa chàng nghệ sĩ và thiếu 
nữ Mai Hạnh. Họ đã gặp nhau dưới hoa ti-gôn. Nàng sợ bố 
mẹ khổ tâm, sợ tai tiếng ở đời...nên không dám bỏ nhà đi 
với người yêu - nàng phải sống gượng ép với một người 
chồng. Ít ngày sau toà soạn báo nhận được hai bài thơ Bài 
thơ thứ nhất và Hai sắc hoa ti-gôn của T.T.KH. Khi hai bài 
thơ này được đăng nhiều người nhận T.T.KH là người yêu của 
mình như Nguyễn Bính, J.Leiba, Thâm Tâm đã làm mấy bài 
thơ đáp lại tiếng lòng của thiếu nữ giải bày tâm trạng đau 
đớn của mình. Trong nhiều bài thơ của Thâm Tâm thường 
xuất hiện cái màu hoa cái dáng hoa ti-gôn “như tim vỡ”. 
Trong bài T.T.KH là ai? Hoàng Tiến viết T.T.KH “về sống ở 
Thanh Hoá đã bốn năm nay, không biết bà còn hay mất”, cụ 
Lương Trúc đã có dịp gặp đôi ba lân! Sự thật theo tôi, 50 
năm rồi T.T.KH đến nay vẫn còn là “ẩn số”. Một hồn thơ đầy 
xúc cảm, một con người cao thượng nói lên nỗi đau đớn của 
mình một cách tuyệt vời mà lại âm thâm mai danh ẩn tích 
để lại cho đời cho giới mày râu cầm bút biết bao bàng hoàng 
thương cảm mến phục. 


Một điều cần chú ý: Trước Cách mạng Tháng Tám, bà Thâm 
Tâm sống và học ở Thanh Hoá, khi xây dựng gia đình với 
Thâm tâm thì ở Hà Nội và những năm tháng kháng chiến 
chống Pháp lại ở Thanh Hoá mãi đến năm 1950 khi nhà thơ 
hy sinh , bà mới cùng bé Nguyễn Tuấn Khoa con trai duy 
nhất lặn lội ra Việt Bắc bà Thâm Tâm hiện nay vẫn đang ở 


Hà Nội. 

T.T.KH là ai? Là Trần Thị Khánh, là ThâmTâm - Khánh là Tuấn 
Trình - Khánh (vì tên thật của Thâm Tâm là Nguyễn Tuấn 
Trình). Theo Việt Nam thi nhân tiền chiến (Sàigòn 1968) có 
người còn nói T.T.KH chính là Trần Thị Khánh, người em gái 
đồng tông với nhà thơ Tế Hanh ở Thanh hoá vân vân và vân 
vân. Tôi có thể nêu lên rất nhiều những huyền thoại huyễn 
hoặc nữa xung quanh cái tên T.T.KH này. 

T.T.KH là ai? Là một thiếu phụ nhưng chưa bao giờ xuất đầu 
lộ diện. Chỉ lộ ra cái tênT.T.KH cái tên Trần thị Khánh cũng do 
suy luận, đoán. Theo tôi mọi cái tên diễn dịch khẳng định ở 
trên đều là của giả. Ngay cả hai bài thơ tiếp sau là Đan áo 
cho chồng và Bài thơ cuối cùng dù được ký tên là T.T.KH 
cũng rất có thể cũng là của giả, bởi vì xét về ý tứ nghệ thuật 
thơ cũng có những mâu thuẫn những điểm đáng ngờ. 


MÃ GIANG LẦN 
(Văn nghệ số 13 tháng 3-90) 


NÓI THÊM VỀ T.T.KH 
(Tác giả những bài thơ nổi tiếng từ 1937) 


Năm 1989 Nhà xuất bản Khoa hoc - xã hội có in mấy truyện 
ngắn của tôi (cùng một số truyện của Nguyễn Tuân, Thanh 
Tịnh v..v..thời kỳ 1930 - 1945 ). Bởi thấy còn nhiều người 
muốn hiểu rõ hơn về T.T.KH, tôi đã đưa ¡in lại truyện ngắn 


Hoa ti-gôn viết năm 1937 đăng ở Tuần báo Tiểu thuyết thứ 
bảy truyện ngắn đã gây xúc cảm cho T.T.KH nên sau đó toà 
soạn Tiểu thuyết thứ bảy đã nhận được mấy bài thơ của 
T.T.KH gửi đăng liền được dư luận bạn đọc đương thời chú ý. 
Sự thật ngày nay truyện ngắn và thơ tình như của Xuân 
Diệu, Xuân Quỳnh hay lắm chứ, nhưng tại sao từ 1937 đến 
nay vẫn còn người nhắc đến T.T.KH? 


Cuối năm 1989, một người bà con ở Canada đã gửi thư cho 
tôi nhờ chép lại mấy bài thơ cũ ấy.Và cũng vào dịp đó, tôi 
được nghe một băng ghi giọng ngâm thơ T.T.KH của một bà 
Hà Nội, nay là kiểu bào ở Paris. Mới biết nỗi bất hạnh của 
con người điều ngang ngửa trong chuyện tình duyên đôi lứa, 
thời nào cũng gây được sự đồng cảm của người đồng loại. 
Thời tạm chiếm (Pháp) ở Hà Nội, thời Mỹ Nguy ở Sàigòn, vẫn 
có báo đăng, nhắc chuyện T.T.KH. Và từ giải phóng miền 
Nam tới nay, người đọc các báo Nhân Dân, Văn nghệ, sách 
Nhà Xuất bản Văn học (Thơ Thâm Tâm) vẫn lại thấy có người 
tranh cãi về T.T.KH 

Vậy T.T.KH là ai? 

Có phải Trần Thị Khánh? Hay Tào Thị Khê? Hay Tôn Thị Khuê? 
Trần Thị Khải, Thái Thị Khương? Ai mà biết được. Cho nên 
cuối bài truyện ngắn Hoa ti-gôn in lại năm 1989 tôi đã phải 
viết: “7.T.KH là ai? Lúc trước (1937) tác giả đã không cho 
biết địa chỉ cũng như không chịu “xuất đầu lộ diện” cho tới 
ngày nay, nếu còn sống T.T.KH phải là “lớp cổ lai hy” rồi. 
Vậy có nên quý trọng sự khiêm tốn của nhà thơ hẳn có lý do 


“zz? 


ấn tích” của mình”. 


Viết như vậy đâu có ổn. Như thế khác gì người đặt bó hoa 
lên ngôi mộ vô chủ, rồi ra về. Nhưng bạn đọc yêu thơ đòi hỏi 
khác. Người ta muốn T.T.KH. đã vì ai cho ai mà có thơ? Và 
người yêu T.T.KH đích thị là Thâm Tâm, hay Nguyễn Bính, 
hay ai nữa...? 

Năm 1986 anh Tô Hoài (trong bìa viết về Trần Huyền Trân 
đăng tuần báo Văn Nghệ số 45 tháng 11, 1986) cũng lại 
nhắc: “ Câu chuyện tình u uẩn mà nhiều báo một thời bàn 
tán sôi nổi nào “Hai sắc hoa ti-gôn”, nào T.T.KH., nào Thâm 
Tâm và Khánh hay là ai? Những éo le mơ hồ các anh Thanh 
Châu, Thâm tâm. Trần Huyền Trân, Nguyễn Bính - những 
đồng tác giả ấy - hôm nay cũng còn có bạn có thể kể lại 
rành rõ được, hay là cứ để mờ ảo mãi như thế?... " 

Hôm nay nhân tìm lại những tư liệu còn giữ được tôi muốn 
kết thúc cái chuyện cũ càng “mờ mịt” này bằng cách công 
bố thêm một điều lạ, là “thủ phạm” của sự “nhiễu” này, 
khiến thiên hạ càng đoán phỏng, đoán mò - chỉ tại Nguyễn 
Bính đã đăng một bài thơ (để tặng T.T.KH) bài “ Cô gái vườn 
Thanh”, in năm 1940. Đọc lại bài này người ta thấy Nguyễn 
Bính có đến Vườn Thanh trọ nhà một ông già, ông này kể 
cho nghe chuyện một thiếu phụ cũng “đêm đêm bên cạnh 
chồng già - bên cạnh bóng người xa hiện về... ” 

Và rồi Nguyễn Bính tự hỏi: 

“...Bao nhiêu oan khổ vì tình 

Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa? 

Phải chăng mình có nên ngờ 

Rằng người năm ngoái bây giờ là đây? 

Một người thơ đa tình như Nguyễn Bính; chuyện xưa hồ lãng 


quên rồi - Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh” ...(tức 
T.T.KH) bèn ra thơ đề tặng T.T.KH (Cô gái vườn Thanh) người 
mà Nguyễn Bính chưa hề biết mặt. Bởi vậy có người đã 
khẳng định - sau khi đọc bài thơ của Nguyễn Bính- rằng: “ 
Chính ông Bính là người yêu của T.T.KH rồi làm thơ người ta 
tế nhị nói chuyện nọ ra chuyện kia - như thi sĩ Ac-ve đã kín 
đáo trong thơ của ông ta vậy” 

Người thứ hai làm cho mọi người hơi thoả mẫn chính là 
Thâm tâm, khi có bài :Màu máu ti-gôn” (gửi T.T.KH, tác giả 
bài thơ “Hai sắc hoa ti-gôn”): 

“Người ta tả lại cánh hoa tàn 

Thôi thế duyên tình cũng dở dang 

Màu máu ti-gôn đà biến sắc 

Tim người yêu cũ phủ màu tang. 


K..hỡi người yêu của tôi ơi! 
Nào ngờ em giết chết một đời 
dưới mồ đau khổ anh ghi nhớ 
Hình ảnh em hoài mãi thế thôi! 


“Quên làm sao được thuở ban đầu 
Một cánh ti-gôn đã khắc sâu 

Một cánh hoa xưa màu hy vọng 
Nay còn dư ảnh trái tim đau 


Anh biết làm sao được hỡi trời 
Dứt tình bao nỡ, nhớ không thôi 
Thôi em hãy giữ cành hoa úa 


Kỷ niệm ngàn năm một cuộc đời...” 


Theo tôi, đây là một bài thơ đở nhất, không xứng với Thâm 
Tâm, mặc dù tác giả nói rõ là K...hối người yêu của tôi.. Đến 
nay tôi không hiểu bài thơ này in ở đâu? Lấy ở đâu ra, sau 
này lại do Mã Giang Lâm tuyển in vào tập Thơ Thâm Tâm 
(do Nhà xuất bản Văn học in năm 1988, mà không đề năm 
tháng?). Liền sau bài “Màu máu ti-gôn” này, nói là của Thâm 
tâm “tặng T.T.KH” lại thêm bài Các anh như sau (cũng ở tập 
Thơ Thâm Tâm nói trên): 

“Các anh hãy chuốc thực say 

Cho tôi những cốc rượu đầy rồi im 

Giờ hình như quá nửa đem 

Lòng đau đau lại cái tim cuối mùa 

Hơi đàn buồn như trời mưa 

Các anh tắt nốt âm thừa đi thôi 

Giờ hình như ở ngòai trời 

Tiếng xe đã nghiến đã rời rã đi 

Tâm tình lạnh nhạt đầu nghe 

Tiếng mùa lá chết đã xê dịch chiều 

Giờ hình như gió thổi nhiều 

Những loài hoa máu đã gieo nốt đời 

Bao nhiêu nghệ sĩ nổi trôi 

Sá chi cái đẹp dưới trời mong manh 

Sá chi những chuyện tâm tình 

Lòng đau đem chữa trong bình rượu cay... 

( Bài này ghi:1940) 

Cũng may với sự nghi ngờ :” có thể hai bài thơ trên là thơ 


đỏm) lời thơ vụng, không chắc của Thâm Tâm. Tôi đã tìm 
đến ông Phạm Quang Hoà, nghe nói ông trước kia có làm 
thơ, và quen thân với Thâm Tâm, còn giữ được nhiều thơ cũ. 
Ông Phạm Quang Hoà đã chép cho tôi một bài giống như bài 
Các anh nói trên. Nhưng theo ông Phạm Quang Hoà thì đây 
là bài thơ Thâm Tâm trả lời T.T.KH sau khi có Bài thơ cuối 
cùng của T.T.KH đăng báo Tiểu thuyết thứ bảy (?). 

Bây giờ xem lại thì bài này dài gấp mấy lần bài “Các anh”, 
Chỉ đúng có 8 câu đầu là của bài “Các anh” tiếp theo còn 47 
câu thì bỏ, để lại bắt vào đoạn cuối của bài Các anh với bảy 
câu kết (như trong bài Các anh). 

Vậy thì Mã Giang Lân đã lấy ở đâu ra bài Các anh (đã in ở 
sách Thơ tâm Tâm nhà xuất bản Văn học - 1988) ? Với vỏn 
vẹn có 16 câu? Nếu trích ở đâu sao không nói rõ? 

Về ông Phạm Quang Hoà ta có thể tin ông cũng là bạn thân 
của Thâm Tâm, nên mới có Bài thơ trả lời T.T.KH của Thâm 
Tâm mà ông giữ được đến nay. Nhưng sao đọc những câu 
như: 

.... Tiếng xe mở lối vu quy 

Hay là tiếng cắt nàng chia cuộc đời 

Miệng chồng KHÁNH gắn trên môi 

Hình anh,mắt KHÁNH sáng ngời còn ghi...” 

“..,KHÁNH ơi, còn hỏi gì anh? 

Xưa tình đã lỡ nay tình lại nguyên...” 

Rõ ràng lời thơ không xứng đáng với mối tình tha thiết và 
cay đắng của một thiếu phụ như T.T.KH đã giữ hẹn xưa: 

.. Cố quên đi nhé, câm mà nín 

đừng thở than bằng những giọng thơ...” 


Tình cảnh một người có chồng không quên được người cũ, 
muốn giữ kín chuyện riêng, lúc nào cũng: 

.... TÔi run sợ viết, lặng im nghe 

Tiếng lá thu khô xiết mặt hè...” 

“Tôi run sợ viết bởi rồi đây 

Nếu không yên được thì tôi chết...” 

Trong khi đó người đàn ông của mình cứ bô bô réo tên mình 
lên trong thơ, hết K ...ơi, lại Khánh ơi! Đến nỗi T.T.KH phải 
kêu lên: 

.. Là giết đời nhau đó biết không? 

...Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung 

Giận anh em viết dòng dư lệ 

Là chút dư hương điệu cuối cùng...” 

Đã thế lại còn Bài thơ đan áo (1938). Ai đã đem bài thơ này 
của T.T.KH đăng lên báo Phụ nữ thời đàm (phố Hội vũ )? Bài 
thơ như T.T.KH nói rõ: 

... Chỉ có ba người (?)đa đọc riêng 

Bài thơ đan áo của chồng em 

Bài thơ đan áo nay rao bán 

Cho khắp người đời thóc mách xem...” 

Với mục đích gì “người yêu của T.T.KH “ lại đăng lên báo Bài 
thơ đan áo để đến nỗi T.T.KH phải “nặng lòng”: 

“,,.Từ đây anh hãy bán thơ anh 

Còn để yên tôi với một mình 

Những cánh hoa lòng, hừ đã ghét 

Thì đem mà đổi lấy hư vinh...” 

Một người nghiêm túc như Thâm Tâm mà anh em văn nghệ 
thời trước từng quen biết có thể có cử chỉ và lời thơ dễ dãi 


vô ý thức như vậy không? Đó là sự đáng ngờ. Vì vậy ngày 
Trần Huyền Trân còn chưa lâm bệnh nặng, tôi đã hai lần 
gặng hỏi anh về mối tình của Thâm Tâm và T.T.KH: có thực 
hay không? Và Trần Huyền Trân người bạn “nối khố” của 
Thâm Tâm đã khẳng định là không từng nghe Thâm Tâm nói 
đến. Vậy người yêu đích thực của Thâm Tâm là ai? Có phải 
là T.T.KH như lâu nay nhiều người nghe nói? K...và T.T.KH là 
một hay hai? 

Có người nói vào thời thơ T.T.KH nổi lên như thế có nhiều 
anh tự nhận là người yêu của họ, nên Thâm Tâm đã phải kêu 
cái tên KHÁNH lên rõ to để những kẻ có ý đồ xấu phải im 
tiếng và hiểu rằng “hoa kia đã có chúa xuân” 

Như vậy lại càng không đúng tư cách Thâm Tâm. Anh Vũ 
Cao là người cùng sống gần gũi nhất với Thâm Tâm khi làm 
báo Vệ quốc quân (sau là Quân đội Nhân dân) trong kháng 
chiến chống Pháp đã nói với tôi:” Thâm Tâm tính tình kín 
đáo nghiêm túc đến nỗi chính vợ mình rất nể sợ. Phong cách 
làm việc của anh đúng mực đến nỗi anh em toà soạn phaÏ 
noi gương “học tập Thâm Tâm” cho nên một số bạn thơ văn, 
đích thực là bạn của Thâm Tâm thường nói: “Thâm Tâm qua 
đời lâu rồi mà T.T.KH nếu còn sống cũng đã già lão qúa rồi 
nên để họ yên nghỉ với gía trị không thể chối cãi một thời 
của họ. Những danh nhân chết đi bao giờ chả để lại cho 
người sau vô số huyền thoại, cái đúng cái sai cái “dởm”. đó 
là vinh dự cho danh nhân không phải vinh dự cho người 
muốn gắn tên tuổi mình vào hào quang của người đã khuất. 
Vũ Cao và Trần Cư cùng làm báo quân đội với Thâm Tâm cho 
biết: ngay bài thơ Tống biệt hành anh em nhắc đến , Thâm 


Tâm rất cảm động nhưng vốn là người khiêm tốn, anh không 
thích kể đi kể lại, coi đó là tuyệt đỉnh của mình. tiếc rằng 
anh “đi” sớm quá, giữa lúc anh còn muốn có những bài thơ 
mới khác với hơi thơ cũ. 

Thời Mỹ nguy, ông Vũ Bằng (vào quãng cuối tuần báo Tiểu 
thuyết thứ bảy) di cư vào Sàigòn có dựng đứng câu chuyện 
“Quang Dũng là con trai cụ Tản Đà” và nói về T.T.KH, họ Vũ 
cũng ghép tên thi sĩ Leiba vào, làm mọi người chả hiểu ra 
sao. Nhưng ai đã từng làm báo với họ Vũ cũng đều thuộc 
“ngón” làm ăn này của VŨ. Leiba (tức Lê Văn Bái) có thời 
gian ngắn làm báo Ích hữu (của Tân Dân) sau đó thi đỗ làm 
ông phán toà sứ Sơn Tây rồi mất (1941). Leiba là lớp trước 
Thâm Tâm không quen biết gì nhau. Đây chỉ là cách làm báo 
phao tin giật gân cho chạy báo. 

Cũng cùng một loạt phao tin”thất thiệt” đó tôi còn nghe một 
chuyện tức cười nữa là có người “khẳng định” người yêu của 
Thâm Tâm chính là cô em gái cùng cha khác mẹ với nhà thơ 
Tế Hanh. Sự đồn đại chung quanh một tên tuổi đi vào lịch sử 
văn học, quả là phong phú. 

Gần đây trên một vài tờ báo ta đọc hàng ngày đều có những 
“thông tin” vô bằng cớ như trên . Những chuyện “nghe lõm” 
rồi thêu dệt thêm tuỳ hứng. Như giai thoại về Nguyễn Tuân, 
về Vũ Trọng Phụng, về Quang Dũng, về Nguyễn Gia Trí và 
Thanh Tịnh v..V... 

Buồn thay lớp người 1930 - 1945 trong văn học đã theo 
nhau “đi” gần hết. còn sót lại có Lưu trọng Lư, Bùi Hiến, Tô 
Hoài... “Nửa đếm sực tỉnh” anh Lư có còn nhớ nhiều không 
với sức nhớ của người trên 70 tuổi rồi? 


Viết đến đây tôi muốn cung cấp để bạn đọc biết thêm ít chỉ 
tiết về T.T.KH trước khi chấm dấu cuối cùng: Hồi năm 1937, 
tôi có nhận được một thư trả lời toàn soạn Tiểu thuyết thứ 
bảy ... của T.T.KH Tôi nhớ lại đại ý người làm thơ không 
muốn cho địa chỉ - để chúng tôi gửi báo biếu, với lý do cuôc 
đời của mình “chả ra sao”. Bức thư đó cũng như thư của bạn 
đọc hàng ngày gửi đến báo ai giữ làm gì?Hơn nữa hồi đó tôi 
còn trẻ, nên không mấy quan tâm đến chuyện các bà phụ 
nữ làm thơ” Nếu tôi là người mê thơ, mê người làm thơ như 
bây giờ có lẽ bức thư kia còn lại đến ngaỳ nay, cũng thành 
có giá . 

Còn chuyện nữa xin kể nốt: 

Hồi làm báo Tiểu thuyết thứ bảy ở Hà Nội vì gia đình tôi ở 
thị xã Thanh Hoá nên thời thường vẫn đi về cũng như 
Nguyễn Tuân và Hồ Dzếnh có gia đình ở thị xã này. 

Một hôm tôi không có mặt ở nhà thấy em tôi bảo:” Có một 
người con gái đến chơi, không chịu nói tên chỉ để lại một bó 
hoa” ti-gôn rồi cáo lui”.Từ đó không lần nào trở lại. Ai nhỉ? 
Tuổi tôi lúc đó cũng có đôi ba bạn gái nhưng thời gian này 

báo đã đăng mấy bài của T.T.KH rồi, vậy đó là người đã đọc 
truyện Hoa ti-gôn của tôi, hay đã yêu thơ T.TKH mà tìm 
đến? 

...Ở lại Vườn Thanh có một mình...Có thể người này vốn là 
dân thị xã này chăng? Sao tôi không biết không từng gặp? 
Lại nữa nếu như có thực tên người yêu của Thâm Tâm là 
Khánh, Trần Thị Khánh thì bài thơ Các anh đã gọi toẹt ra rồi. 
Chỉ có tôi đến hôm nay là còn chưa rõ. Bạn đọc chú ý đến 
bài thơ T.T.KH, và Thâm Tâm người nào chả nói được căn cứ 


theo lời kêu gọi trong thơ: 

Khánh ơi! Còn hỏi gì anh? Khánh ơi, còn đợi gì anh?...” Chả 
là thầy bói cũng nói trúng tên: người ấy, T.T.KH (tức Khánh). 
Năm tháng đó “cuốn theo chiều gió” bao chuyện vui buồn. 
Cái gì còn lại vẫn là tài năng đức hạnh. Ngày nay còn có 
người nhắc đến tên T.T.KH là do sức sống của thơ. Có người 
thích thú tìm thấy 9 chữ thu trong hai bài thơ đầu (mùa thu 
tâm sự đầy khắc khoải). 

Có người điểm thấy ba (3) chữ nghiêm trong thơ T.T.KH mà 
đoán rằng: Nghiêm là tên chồng, hay là họ người chồng 
luống tuổi của T.T.KH? Lại có người nhấn mạnh mấy chữ, lúc 
thì £ói, lúc thì em trong thơ T.T.Kh (vừa giận vừa thương của 
một tấm lòng tha thứ, khi thấy người yêu làm vỡ lở tình 
duyên cũ) 

Riêng tôi đọc lại thơ T.T.KH tôi ngạc nhiên thấy phong cách 
thơ bà này khác xa thơ của ba ông bạn Thâm Tâm, Nguyễn 
Bính, Trần Huyền Trân cùng thời. Thơ T.T.KH không có những 
chữ “ ly khách,cửa ải xa,xóm thanh bình,trường thành,quan 
san, trường đình, thét roi, cô phụ, đoạn trường...(Thâm 
Tâm); hay rau tần ngỏ trúc, tương tư, giang hồ, nhân thế, 
biển dâu, khóm trúc, phong ba, hoa đèn, giọt đồng, lưu 
biệt, thiên thu, tịch liêu v..v.. (Trần Huyền Trân); hay vương 
tơ, lão bộc, vật đổi sao dời, quay tơ, quồng tơ, hận tình 
buồng the v..v..(Nguyễn Bính). Thơ T.T.KH kể chuyện mình 
một cách giản dị không sáo ngữ lúc thì thanh minh" ba năm 
ví biết anh còn nhớ, em đã câm lời có nói đâu, lúc lại trách 
người mang cánh ti-gôn ấy, mà viết tình em được ích gì, rồi 
lại tự than:Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết thấy ai cũng 


ví cánh hoa xưa..” Sực nhớ việc mình đi lấy chồng đã ba 
năm lại hối: nếu biết rằng tôi đã lấy chồng trời ơi người ấy 
có buồn không?... 

Thơ T.T.KH không cố tìm chữ lạ, không làm dáng,nên dễ đi 
vào lòng người nhất là lòng bạn gái cùng cảnh ngộ. Luyến 
tiếc thời ngây thơ con gái, lắng tiếng lá thu rơi mặt hè, 
tưởng như bước chân người yêu trở lại, càng lo sợ. Tả cái 
giận, nói đến nỗi lòng yếu đuối của mình đối với người yêu 
mà mình không rứt được... thật chân thành. 

Từ năm 1937-1938 để lại ba bài thơ chuyên tả tâm sự mình 
mà người đọc không chán. Đó là đặc điểm của thơ T.T.KH. 
T.T.KH là ai? 

Có lẽ ta cũng chẳng cần biết rõ đó là ai? Một người phụ nữ 
vào thời đó làm thơ, đã theo kịp trào lưu thơ mới là điều 
đáng trọng.Tôi không tin rằng ai đó tìm ra bà - nếu bà còn, 
đã đáng bậc bà - không thể được bà sẵn lòng tiếp đón. Một 
người đã cố tình quên đi, đào sâu chôn chặt mối tình đau 
xót, bất hạnh nhất của mình (mà đã có những bài thơ như 
thế chỉ bộc lộ một lần rồi dập tắt) hẳn không giống kẻ kém 
tài kém đức chỉ mong có nổi một bài thơ tình được đăng lên 
báo, vì danh hay vì lợi. 

Với sự trân trọng môt tài năng, một tâm hồn phụ nữ hiếm 
hoi trong quá khứ chúng tôi viết bài này và đề nghị cho in lại 
ba bài thơ độc nhất của bà, để chúng ta cùng thưởng thức. 


Mùa thu 1990 
THANH CHÂU 


(THÂM TÂM - T.T.KH của Hoài Việt NXB Hội nhà văn 1991) 


Thế Nhật 
T.T.KH nàng là ai 
Dịch giả: Nhất Cư 
Chương IX 
PHỤ LỤC II (phần tiếp theo) 
THÂM TÂM VÀ T.T.KH 


Từ ngaỳ báo Loa đăng bài thơ Bài thơ thứ nhất dưới ký tên 
T.T.KH; rồi dư luận xôn xao về chuyện tình yêu nghệ sĩ của 
Thâm Tâm với T.T.KH. Rồi Hai sắc hoa tí-gôn, tiếp theo sau 
cho nên Bài thơ cuối cùng, thì sau đó Nguyễn Bính cũng làm 
một bài thơ dòng dư lệ mượn trong ý vào đề bằng thơ của 
T.T.KH 


Cho tôi ép nốt dòng dư lệ 
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên 


kể lại một chuyên tình của chàng thi nhân và nàng là tác giả 
những bài thơ kia, than khóc cuộc đời giang hồ của chàngg 
không bến đậu. Ít năm sau nàng đi lấy chồng, nhà thơ 
Nguyễn Bính than khóc rằng: 


.. ruyện xưa hồ lãng quên rồi 

Bỗng đâu xem được thơ người vườn Thanh 
Bao nhiêu oan khổ vì tình 

Cớ sao giống hệt chuyện mình gặp xưa 


Phải chăng, mình có nên ngờ 
Rằng người năm ngoái bây giờ là đây... 


của Nguyễn Bính thì còn là giọng thơ mơ hồ, hoài ghi, bán 
tin. Vì mối tình ấy, nếu có giống hệt chăng nữa thì Nguyễn 
Bính, với một nàng vườn Thanh nào đó, chưa chắc gì đã là 
T.T.KH. Như vậy thì có lẽ là của Nguyễn Tuấn Trình (bây giờ 
đã chết rồi) là bút hiệu Thâm Tâm. Qua giọng thơ của chàng 
thi nhân sau này, chúng tôi thấy giọng bi thiết hơn. 


THÂMTÂM (1917 - 1948) 

Tên thật là Nguyễn Tuấn Trình. Sinh năm 1917 mất năm 
194??. Là nhà thơ đồng thời với Nguyễn Bính, Huyền Kiêu, 
Đinh Hùng, Hằng Phương...có giọng thơ chán chường và bi 
thiết, nói về tình yêu.Khi hai ba bài thơ của T.T.KH đăng trên 
báo Loa, thì ThâmTâm làm bài Các anh hãy uống thật say 
đáp lại trước Nguyễn Bính. Trong bài thơ ấy cũng như trong 
bài thơ của T.T.KH ăn khớp với nhau hơn và T.T.KH nhắc đến 
người chồng mà nàng chung sống tên là NGHIÊM 


Bài thơ của Thâm Tâm truyền cảm, thành khẩn, lời thơ giọng 
thơ bi ai thống khổ, chứng tỏ một tâm hồn có đau khổ, có 
sống thực với hồn thơ,có hình tượng đau thương bằng máu, 
căm hờn giận oán chứ không lãng mạn vu vơ như bài thơ 
của Nguyễn Bính,mặc dù bài thơ của Nguyễn Bính cũng hay. 


T.T.KH 
Một T.T.KH của Nguyễn Bính hay ThâmTâm? Là nàng thơ như 


George Sand của Chopin và Musset hay đúng hơn so với thí 
dụ giữa nàng Nodier của Arvers (Pháp) đầu thế kỷ 19, mà 
chúng tôi có thể cho rằng đó là những bài thơ tình hay vào 
bậc nhất thế kỷ của những nhà văn thơ ngẫu nhiên.Nói cho 
đúng nghĩa tiếng Pháp, écrivain occasionnel. Có rất nhiều 
giả thuyết nghi vấn bàn về văn chương của T.T.KH . Nhưng 
thiết nghĩ tưởng rằng chúng ta cũng không cần biết chỉ tiết 
là của ai? Mà chỉ cần bốn bài thơ ấy của T.T.Kh những bài 
thơ bất hủ lãng mạn đau thương (Romantisme tourmenté) 
thành khẩn và làm bao nhiêu người đã rung cảm theo. Còn 
là điển hình cho tư tưởng của lớp thanh xuân hồi ấy ưa 
chuộng, bởi vì lý tưởng chung khi ấy chỉ còn biết đau khổ 
trong yêu đương, lý do chính để sống. Hồi ấy có thể gọi là 
hoà bình, thực dân Pháp thống trị, thanh niên thiếu nữ 
những người không là cách mệnh chính trị, thì chỉ còn biết 
thoả mãn cuộc đời bằng những vần thơ yêu thương rào rạt. 


Hoài Thanh có nhắc đếnT.T.KH trong Thi nhân Việt Nam, 
chúng tôi nhấn mạnh thêmT.T.KH là một thi sĩ có tài không 
kém gì Xuân Diệu thời ấy! Lối thơ lãng mạn đau thương lại 
còn thống thiết hơn. Chúng tôi cho trích hai bài thơ của 
T.T.KH và một bài của Thâm Tâm để chúng ta có tài liệu; 
chuyện tình và thơ tình hay của tiền chiến bồi đắp cho vốn 
văn chương của chúng ta. 


Bài thơ Các anh hãy uống thật say của Thâm Tâm nói rõ 
lòng mình yêu và chính bài thơ ấy cho biết KH. là KHÁNH. 
Vậy chúng ta tạm tin giả thuyết này, nhưng các bài thơ của 


Khánh đăng báo chỉ ký là T.T.KH, mà Thâm Tâm cho là Thâm 
Tâm-Khánh. 


THẾ PHONG 
(LƯỢC SỬ VĂN NGHỆ VIỆT NAM - Nhà văn tiền chiến 1930 - 
45 của Thế Phong NXB Vàng son, Sàigòn 1974) 


THÂM TÂM VÀ SỰ THẬT VỀ T.T.KH 


Năm 1936-37 có xuất hiện ở phố Chợ Hôm ngoại ô Hà Nội, 
một nhóm văn sĩ trẻ với bút hiệu là Trần Huyền Trân, Thâm 
Tâm và một vài người khác nữa. Ít ai để ý đến họ. Có lẽ vì họ 
là những người còn quá trẻ: Huyền Trân và Thâm Tâm đều 
mới 18,19 tuổi, và mới bắt đầu viết văn, chưa có gì đặc sắc. 
Lớp văn sĩ đi trước không chú ý đến họ. 

Nhưng họ dễ thương vui vẻ hồn nhiên an phận ở một vị trí 
khiêm tốn, chẳng thân với ai cũng chẳng làm phiền lòng 
ai.Họ sống một thế giới riêng của họ không chung đụng với 
những nhóm đã nổi tiếng ít nhiều trong làng văn làng báo 
lúc bấy giờ. 


Họ có một tờ tuần báo nhỏ, tên là Bắc Hà ở phố Chợ Hôm, 
nơi đây họ làm văn nghệ với nhau, với lối tài tử hơn là 
chuyên nghiệp. Tờ báo Bắc Hà bán không chạy lắm tuy có 
vài mục hài hước vui nhờ mấy bức vẽ của Tuấn Trình và 
nhiều cố gắng hứa hẹn trên bình diện văn chương. Hăng hái 


nhất và đóng vai chủ động trong tuần báo Bắc Hà là Trần 
Huyền Trân, Thâm Tâm, biệt hiệu của Tuấn Trình vẽ nhiều 
hơn là viết thỉnh thoảng đăng một vài bài thơ vài mẫu 
chuyện ngắn. Đôi khi thấy xuất hiện trên mặt báo vài ba bài 
thơ có tính cách ca dao ái tình của Nguyễn Bính học sinh lớp 
Nhất trường tiểu học Hà Đông. Nguyễn Bính thi rớt, nghỉ học 
luôn. 


Tuy không chơi thân, tôi quen biết Trần Huyền Trân khá 
nhiều, vì anh ta ở trọ một căn nhà trong ngõ Khâm Thiên, 
phía sau chợ. Tôi ở một gác trọ cuối đường Khâm Thiên gần 
Ô chợ Dừa. Thường đi một con đường nên chúng tôi thường 
gặp nhau và quen nhau. Đôi khi Trần Huyền Trân nhờ tôi viết 
bài cho tuần báo Bắc Hà “cho vui” vì không có tiền nhuận 
bút. Để tỏ tình thông cảm văn nghệ, tôi có viết một chuyện 
ngắn khôi hài và chỉ có một lần. Trong một số báo đặc biệt 
Mùa Hè Tuấn Trình có vẽ một cặp Bạch Nga bơi trên hồ Hoàn 
Kiếm và ghi ở dưới: 


“Nguyễn Vỹ và Mộng Sơn” 

Tôi quen biết Tuấn Trình là do Trần Huyền Trân giới thiệu. 
Nhà anh ở Chợ Hôm, cách chợ độ ba bốn trăm thước. Anh 
đẹp trai, y phục lúc nào cũng bảnh bao, người có phong độ 
hào hoa lịch thiệp. Tôi thấy ở Sàigòn có anh Hoàng Trúc Ly 
nhà văn giống na ná Tuấn Trình về dáng điệu cũng như tính 
tình tư cách. Nhiều khi gặp Hoàng Trúc Ly trên đường Bô Na, 
Sàigòn, tôi quên lửng cứ tưởng gặp Tuấn Trình trên phố Chợ 
Hôm, Hà Nội. 


Một buổi chiều gần tối, Tuấn trình đi lang thang gần chợ 
Khâm Thiên. Tôi từ Hà Nội về nhà, tưởng anh ta đến Trần 
Huyền Trân, nhưng anh bảo:” Thằng Huyền Trân nó đi đầu 
không có nhà” Tôi rủ anh về gác trọ của tôi ở cuối phố. Hôm 
ấy tôi có vài chục bạc trong túi có thể làm một tiệc bánh giò 
chả lụa với Tuấn Trình. Tôi bảo anh ở lại ngủ với tôi cho vui. 


Đêm ấy cao hứng Tuấn Trình ngà ngà say rượu Văn Điển kể 
chuyện tình của anh với cô Khánh cho tôi nghe. 


Trần Thị Khánh là một cô học trò lớp Nhất trường tiểu học 
Sinh Từ. Thi hỏng , cô ở nhà giúp mẹ làm việc nội trợ. Nhà 
cô cũng ở đường Sinh Từ, ngay cạnh Thanh Giám, nơi đền 
thờ Khổng tử . Thanh Giám là một thắng cảnh Hà Nội đã liệt 
vào cổ tích Việt Nam xây cất từ dời nhà Lý, tu bổ dưới đời 
nhà Lê, hình chữ nhật, chung quanh xây tường đá ong, cao 
độ hai thước. Đền thờ ở trong cùng, trước đền có Hồ Tròn, 
hai bên hồ có dựng nhiều tấm bia ghi tên các tiến sĩ đời nhà 
Lê. Vào Thanh Giám có cổng Tam quan lớn trước cổng có 
tấm bia đề hai chữ Hán: “Hạ Mã” với hai trụ cao. Trong vườn 
trồng rất nhiều cây cổ thụ và các cây kiểng. Nơi đây rất yên 
tĩnh và mát mẻ, cũng là nơi các cặp trai gái hẹn hò tâm sự. 
Trước kia có một bầy quạ chiều tối về đây ngủ, cho nên 
người Pháp cũng gọi là “ Pagode des Corbeaux ”“ (chùa Qua) 
ngoài danh từ lịch sử “Termple de Confucius” 

Cô nữ sinh Trần Thị Khánh là một thiếu nữ đẹp, nét đẹp mơn 
mởn của cô gái dậy thì thuỳ mị, nết na, nhưng không có gì 


đặc biệt. Tuấn Trình có người cô nhà ở phố Cửa Nam gần 
Sinh Từ. Anh thường đến đây và thường trông thấy cô Khánh 
đi chợ mỗi buổi sáng. Lúc ấy vào khoảng tháng 2 năm 1936 
hoạ sĩ Tuấn Trình tên gọi hồi đó mới 19 tuổi, và cô Khánh 17 
tuổi thi rớt Tiểu học và đã nghỉ học từ mùa hè năm trước. 
Tuấn Trình cũng mới bắt đầu vẽ và viết chút ít trong tờ tuần 
báo Bắc Hà của Trần Huyền Trân vừa xuất bản. 

Sau một vài tháng theo dõi, Tuấn Trình làm quen được với 
Khánh và gởi báo Bắc Hà tặng cô. Cô gái 17 tuổi cảm mến 
người nghệ sĩ tài hoa tình yêu chớm nở như cành hoa 
Antigone trắng cũng vừa chớm nở trong tháng đầu hè trước 
sân cô. 

Antigone là loại hoa của người Pháp đem qua hồi đầu thế kỷ 
không thơm nhưng đẹp. Nó là loại hoa dây, lá giống như lá 
nho, cho nên ở miền Nam nhiều người gọi là hoa nho. Nó có 
hai loại, loại hoa trắng và hoa hồng. Hoa nở vào đầu mùa hè 
thành những chùm rất dễ thương, nụ hoa giống hình trái tim 
nho nhỏ. Ở Hà Nội người ta trồng rất nhiều và bán cũng rất 
nhiều trong chợ Đồng Xuân cũng như ở chợ Hoa, bờ hồ Hoàn 
Kiếm. Cắm nó vào lọ để phòng khách nó buông ra một vẻ 
đẹp lãng mạn ,khả ái lắm. Người Bắc gọi tắt là hoa ti-gôn. Ở 
phố Sinh Từ Antigone mọc rất nhiều, như trước sân nhà ông 
Nguyễn Văn Vĩnh và Nguyễn Nhựơc Pháp. Nhà trọ của Lưu 
Trọng Lư và Lê Tràng Kiều ở phố Hàm Long có cả một giàn 
hoa trắng và hồng. Nhưng mùa đông lá rụng hoa tàn thì 
không cảnh nào tiêu sơ quạnh quẽ bằng. 

Tình yêu của Tuấn Trình và Trần Thị Khánh chớm nở ngay lúc 
những chùm Anfigone vừa hé nụ, và chết trong những ngày 


giữa mùa đông năm đó, trong lúc giàn hoa ti-gôn úa tàn 
rụng ngập đầy sân. 

Thời kỳ mơ mộng ngắn ngủi trong mấy tháng hè sang hết 
mùa thu không đem lại chút thoả mãn nào cho tâm hồn 
khao khát của Tuấn Trình. Chính lúc này Tuấn Trình lấy bút 
hiệu là Thâm Tâm và cho cô Khánh biết: Hình ảnh của em, 
anh ghi sâu vào thâm tâm anh. Trong bài Màu máu ti-gôn 
cũng có câu: 

...Quên làm sao được thuở ban đầu 

Một cánh ti-gôn DẠ khắc SÂU 

Một bài thơ tình thức đêm làm tặng cô khánh, những bài thơ 
đầu tiên đăng trên tuần báo Bắc Hà, đều ký là THÂM TÂM, 
nhưng các tranh vẽ trong báo vẫn ký Tuấn Trình. Nhưng cô 
gái 17 tuổi dè dặt trong lễ giáo nghiêm khắc của gia đình 
chưa thật bao giờ đáp ứng đúng với tình yêu tha thiết của 
Tuấn Trình -Thâm Tâm. Đó là điều đau khổ tiền miên của 
chàng nghệ sĩ 19 tuổi. Trong lúc những cặp tình nhân trẻ 
trung dắt nhau di du ngoạn khắp nơi thơ mộng ở Hà Nội và 
ngoại ô: Hồ Tây, chùa Láng, Bạch Mai, Phúc Trang, Đền Voi 
Phục...thì Trần Thị Khánh cứ phaÏ từ chối những lời mời của 
Thâm Tâm. Cô thường nói” “Thầy mẹ em NGHIÊM lắm, gia 
đình em NGHIÊM lắm...” Lần nào cô Khánh cũng lặp lại chữ 
NGHIÊM gia giáo ấy để trả lời kỳ vọng khát khao của người 
yêu. 

Chỉ được hai lần Khánh đến nơi hẹn nhưng không được lâu. 
Lần thứ nhất một đêm trăng, Khánh lẻn băng qua đường vào 
vườn Thanh Giám. Tuấn Trình đã chờ người yêu nơi đây dưới 
bóng cổ thụ. Nhưng cô Khánh run cả người (theo lời Tuấn 


Trình kể lại) cậu cũng lính quýnh, tất cả những câu bay 
bướm cậu sắp sẵn để nói với nàng bấy giờ cậu quên mất 
hết. Một lúc lâu Tuấn Trình mới nói được mấy lời tình tứ, 
nhưng lại trách móc nghi ngờ nàng không yêu mình. Nàng 
bảo: “Em không yêu anh sao dám ra đây gặp anh? Nhưng vì 
thầy me em nghiêm lắm anh ạ.” 

Tuấn Trình hỏi chua chát: “_Giờ phút này chỉ có thơ và mộng, 
chỉ có anh với em ánh trăng đẹp của hai đứa mình có 
nghiêm không nhỉ? 

Có lẽ vì bất bình câu nói mỉa mai của người yêu Khánh lặng 
yên một phút rồi đáp:” Ánh trăng đẹp nhưng vẫn nghiêm 
đấy anh ạ.” 

Cuộc gặp gỡ đêm ấy chỉ lâu không đầy một tiếng đồng hồ, 
Tuấn Trình đặt một chiếc hôn âu yếm trên bàn tay của 
Khánh trước lúc nàng vội vã chạy về nhà. 

Lần thứ hai, hai cô cậu cũng gặp nhau trong vườn Thanh 
(nhiều người sau này nói Thanh là Thanh Hoá, là hoàn toàn 
sai sự thật). Vườn Thanh Giám đêm ấy cũng ngập ánh trăng 
thu. Nhưng thái độ của Khánh lạ lùng khó hiểu. Hình như 
Khánh muốn nói với Tuấn Trình một điều gì nhưng ngại 
ngùng không nói. Chàng lặng lẽ vuốt mái tóc huyền của 
Khánh rồi khẽ bảo:” Ước gì anh được yêu em như thế này 
mãi mãi ...” Nàng buồn bã hỏi: “Anh định bao giờ đến xin 
thầy mẹ cho chúng mình...” 

Chàng hoạ sĩ bối rối trước câu hỏi bất ngờ. Chàng lơ đễnh 
bảo: Anh chưa nghĩ đến việc ấy,vì...” 

Câu chuyện bị bỏ dở nơi đây. Khánh không hỏi gì hơn nữa. 
Chàng nắm tay nàng đi dạo quanh hồ nước xanh rì lăn tăn 


gợn sóng, chàng đứng lại, khẽ kéo Khánh vào lòng, nhưng 
nàng khẽ buông ra. Tuấn Trình âu yếm nhìn nàng: “Em!” 
Khánh mãi cười”Anh bảo gì?” 

Hình ảnh của em nụ cười của em sẽ mãi mãi ghi sâu vào 
lòng dạ của anh vào thâm tâm anh. 

Trần Thị Khánh bẽn lẽn cười như để tạ ơn và xin từ giã. 

Tuấn Trình trằn trọc suốt đêm. Khánh muốn giấu chàng một 
điều gì quan trọng chăng? Tình yêu giữa hai người vẫn 
nguyên vẹn, thư từ qua lại vẫn âu yếm nhưng Tuấn Trình bắt 
đầu thấy lòng buồn bã băn khoăn khi giàn hoa ti-gôn bắt 
đầu héo rụng trong nắng úa tàn thu. 

Thế rồi một hôm chàng hoạ sĩ đa tình nhận được một bức 
thư của người yêu không của người hết yêu báo tin nàng sắp 
lấy chồng. 

Thư viết bằng mực tím trên bốn trang giấy học trò xé trong 
một quyển vở Nam Phương hoàng hậu (loại vở học trò rất 
thông dụng lúc bấy giờ.)Thư do một cô bạn gái của Khánh 
đem đến toà báo Bắc Hà trao tận tay Tuấn Trình. Cô bạn gái 
hỏi: “ông Tuấn Trình “ chứ không gọi ThâmTâm. 

Ngoài bao thư đề: Monsieur Tuấn Trình (chữ Mr bằng tiếng 
Pháp) nét chữ quen thuộc của T.T. KHÁNH đại khái, Khánh 
nhắc lại tình yêu “thơ mộng” của cô với người “nghệ sĩ tài 
hoa son trẻ” (những chữ cô dùng trong thư). Tình yêu rất 
đẹp nhưng vì thầy me của cô rất nghiêm, theo lễ giáo, nên 
dù người vị hôn phu của cô là một người chỉ mới biết sơ thôi, 
nhưng cô vẫn có bổn phận “giữ tròn chữ hiếu”, không dám 
cãi lời thầy me đặt đâu ngồi đấy, v.v...” Cô nói cô buồn lắm 
vì tình yêu dang dở,”Em vẫn yêu anh mãi mãi! Không bao 


giờ quên anh, nhưng “van” anh đừng giận anh, thương hại 
em, chứ đừng trách móc em v...v...”. Cô than thở đời cô khổ 
nên tình duyên ngang trái, cô khóc suốt đêm v..V... 

Khánh không nói một câu nào về người vị hôn phu không 
cho biết ngày cưới, và cuối thư ký tắt: KH. 

Bức thư của KH, chấm dứt một cách đột ngột cuộc tình 
duyên thật sự không mấy “thơ mộng” của hoạ sĩ Tuấn Trình 
và cô Trần Thị Khánh 


Sau do sự dò hỏi vài người quen ở Phố Sinh Từ. Tuấn Trình 
được biết chồng cô Khánh là một nhà buôn giàu có ở phố 
Hàng Ngang, 39 tuổi, goá vợ và không có con. Trong câu 
thơ" Bên cạnh chồng Nghiêm luống tuổi rồi chỉ sự cách biệt 
tương đối giữa tuổi 39 của người chồng với tuổi vị thành 
niên của cô Khánh. Đó chỉ là sự nhận xét chủ quan và miỉa 
mai của Thâm Tâm, so sánh tuổi mình 20 với người đàn ông 
được diễm phúc làm chồng cô Khánh, nhưng trên thực tế và 
theo lời những người hàng xóm ở phố Sinh Từ nói với Tuấn 
Trình thì người chồng cô Khánh “Giàu sang và trẻ đẹp” chứ 
không phải một ông già. Tuấn Trình cũng nhìn nhận rằng 
một người nhà giàu 40 tuổi, đẹp trai, không thể là một ông 
già. 

Đám cưới đã nhờ mối lái qua lại từ lâu, và đồ sính lễ có 
kiểng vàng, xuyến, nhẫn, vòng, kim cương, quần áo hàng 
lụa quý giá cả. Rước dâu bằng mười chiếc xe Citroen mới, cô 
dâu đeo nữ trang rực rỡ, mặc chiếc áo cưới màu đỏ tươi, 
lộng lẫy ngồi trong xe hoa như nàng công chúa ngồi cạnh 
người chồng mặc áo gấm xanh. Đêm trước hôm cô Khánh 


lên xe hoa, Thâm Tâm có tổ chức tại toà báo Bắc Hà một 
tiệc thịt chó, uống Mai Quế Lộ, mời Trần Huyền Trân, Nguyễn 
Bính và Vũ Trọng Can tham dự. Họ say sưa, ngâm thơ, làm 
thơ, cười đùa cho đến khuya rồi lăn ra ngủ trên đất. 

Người đau khổ trong cuộc tình duyên dang dở này không 
phải là cô Khánh. Trái lại, cô có đây đủ hạnh phúc với người 
chồng rất chiều chuộng cô. Trần Huyền Trân đã gặp cô đi hi 
hởn với chồng vào ăn kem ở tiệm Blanche - Neige (kem 
Bạch Tuyết), Bờ Hồ hai lần. Hai ông bà nhìn nhau và cười với 
nhau ra vẻ âu yếm lắm. Khánh đã có thai, được chồng săn 
sóc nâng đỡ lên chiếc xe nhà c¡froen, lúc ra về, còn đi một 
vòng quanh hồ Hoàn Kiếm. Trần Huyền Trân kể lại cảnh âu 
yếm đó cho Tuấn Trình nghe và kết luận: “Con Khánh nó cho 
cậu leo cây, cậu còn sỉ nó làm gì nữa, thêm tủi nhục”. 

Người đau khổ dĩ nhiên là Tuấn Trình, THÂM TÂM 

Chàng yêu nhớ đơn phương với mặc cảm của một nghệ sĩ 
nghèo bị người yêu bỏ rơi, lại còn bị mấy thằng bạn trẻ chế 
nhạo đùa bỡn, nhất là Vũ Trọng Can. 

Vì một chút tự ái văn nghệ, đối với mấy người bạn kia, Tuấn 
Trình đã phải thức một đêm, theo lời anh, làm một bài thơ 
đề là" HAI SẮC HOA TI GÔN” ký TTKH, với thâm ý để Trần 
Huyền Trân và Vũ Trọng Can tin là của Khánh làm, để thương 
tiếc mối tình tan vỡ. Muốn giữ tính cách bí mật, Tuấn Trình 
dán kín bao thư rồi nhờ cô em họ, con gái của người cô ở 
phố Cửa Nam, mang thư đến toà báo. Cũng chính cô em họ 
đó đã chép dùm bài thơ với nét chữ con gái dịu dàng của cô, 
để khỏi bị nghi ngờ.Cho nên giọng thơ hoàn toàn là giọng 
thơ lãng mạn của Tuấn Trình và lời thơ khác hẳn những lời 


tâm sự trong bức thư cuối cùng của KH, báo tin sắp lấy 
chồng. Cô Khánh không biết làm thơ. Cô chưa bao giờ làm 
thơ cả! và cô ghét những bài thơ của Thâm tâm nữa là khác. 
Tuấn Trình đã nói quả quyết với tôi như vậy, sau khi nhận 
được một bức thư của Khánh, bức thư cuối cùng, tỏ ý “ 
KHÔNG BẰNG LÒNG anh mượn tên cô để làm thơ kể chuyện 
tình duyên cũ, có thể làm hại đến cuộc đời của cô. Trong thư 
PHẢN ĐỐI đó, Khánh xưng TÔI chứ không xưng EM như 
những thư trước, để chấm dứt trò chơi vô ích ấy. Thâm Tâm 
lấy những lời nghiêm khắc giận dữ của người yêu cũ để làm 
ra BÀI THƠ CUỐI CÙNG. 

TRÁCH AI mang cánh ti-gôn ấy, 

Mà viết tình xưa ĐƯỢC ÍCH GÌ? 

...BÀI THƠ đan áo nay RAO BÁN, 

CHO KHẮP NGƯỜI đời thóc mách xem. 

LÀ GIẾT ĐỜI nhau đấy, BIẾT KHÔNG? 

Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung 

Giận anh tôi viết dư dòng lệ, 

Là chút dư hương điệu cuối cùng. 

Từ nay anh hãy BÁN THƠ ANH, 

VÀ ĐỂ YÊN TÔI VỚI MỘT MÌNH. 

Những cánh hoa lòng HỪ ĐÃ BỎ, 

Còn đem mà ĐỔI LẤY HƯ VINH 

Cô Khánh” TRÁCH” người cũ không những đem chuyện tình 
xưa ra viết chẳng” ĐƯỢC ÍCH GÌ” lại còn làm BÀI THƠ đi “ 
RAO BÁN” cho người đời THÓC MÁCH mua xem. Như thế là 
ANH “ GIẾT ĐỜI TÔI, anh CÓ BIẾT KHÔNG?” anh đem BÁN 
THƠ để kiếm chút “HƯ VINH”, nhưng chuyện xưa ĐÃ BỎ rồi, 


anh hãy ĐỂ TÔI YÊN!... 

Thâm Tâm lấy gần hết chữ và nghĩa trong bức thư đoạn 
tuyệt tàn nhẫn của Trần Thị Khánh làm bài thơ CUỐI CÙNG 
đó mà vẫn ký T.T.KH; một lần cuối cùng. Rồi, để đáp lại, 
chàng làm một bài ký tên Thâm Tâm và cũng là bài cuối 
cùng, mỉa mai chua chát, : 


Đây bài thơ chót KÍNH DÂNG TẶNG BẠN. 
Và thành chúc đời em luôn tươi sáng, 

Như mộng kiều đầm ấm tuổi xuân xanh, 
Như hương trinh bát ngát ý dịu dàng, 

Hoa nhạt mới triều dâng tơ Hạnh phúc. 


Trên phương diện văn thơ cũng như tình cảm, ta chỉ thương 
hại Thâm Tâm, nhà thơ trẻ, hãy còn ngây thơ với tuổi 19 đầy 
thơ mộng, cứ tưởng rằng cô Khánh vẫn thành thật yêu 
chàng, rằng cô bị cha mẹ ép gả cho một “ông già”, nhưng 
cô vẫn giữ mối tình thiêng liêng chung thuỷ với người nghệ 
sĩ tài hoa. Cho nên tưởng làm vui lòng người yêu, chàng lấy 
tên nàng để ký dưới bài thơ thương tiếc, với những câu tình 
tứ như: 

Từ đấy thu rồi thu lại thu, 

Lòng tôi còn giá đến bao giờ? 

Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ, 

Người ấy cho nên vẫn hững hờ 

Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng, 

trời ơi, người ấy có buồn không? 

Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ 


Tựa trái tim phai tựa máu hồng? 


Cho tôi ép nốt dòng dư lệ, 
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên. 


Nhưng chàng thi sĩ si tình có ngờ đâu không những cô Khánh 
không hề tỏ chút gì cảm động vì mối tình đau khổ, thủy 
chung của chàng, hoặc cảm ơn những bài thơ an ủi của 
chàng, mà trái lại cô còn gửi một bức thư vô cùng tàn nhẫn 
hằn học nào là:” Anh giết đời tôi, anh biết không?” Nào là 
anh mang chuyện cũ ra viết “Chẳng ích gì”, cô lại còn tỏ ý 
khinh rẻ: “ từ nay anh cứ đem thơ anh đi bán rao để kiếm 
chút hư vinh, nhưng anh hãy để tôi yên”v..v... 

Bấy giờ Thâm Tâm mới thức tỉnh, tìm lời bào chữa cho mình! 
Nào là: 

...Anh biết cái gì xưa đã chết, 

Anh càng buồn, càng muốn viết thành thơ. 

Nhưng thôi: 

Mộng đang xanh, mộng hoá bơ phờ, 

Đây bài thơ chót kính dâng tặng bạn. 

Thâm Tâm tự hạ mình viết kính dâng tặng bạn có ý xin lỗi 
chua chát người không phải là người yêu của mình nữa và 
chàng đã viết: 

Chim muốn bay cũng giữ chẳng được nào! 

(Nàng đã không muốn yêu nữa, thì giữ làm sao được?) 

Và: có gì đâu, khi bướm muốn xa cành! 

Thâm Tâm không những đã tỉnh ngộ, mà lại còn uất hận vì 
thái độ khinh bạc của cô Khánh: 


...Chiều nay lạnh, có nhiều sương rơi quá, 
Nhưng lòng ANH đã BÌNH THÂN lại rồi, 
Hết đau buồn và cảm thấy sục sôi 

Niềm UẤT HẬN của một thời lạc lối. 

Lấy nghệ thuật làm trò hề múa rối, 

Đem tài hoa cung phụng sóng mắt huyền, 
Để khẩn cầu xin một nụ cười duyên 


Thâm Tâm tự thú nhận: LẤY NGHỆ THUẬT VĂN THƠ để làm 
trò hề múa rối, (vì sự thật chẳng có gì cả) trong mấy bài thơ 
ký tên T.T.KH với mục đích “Đem tài hoa cung phụng sóng 
mắt huyền, để khẩn cầu xin một nụ cười duyên”. 


Để rồi mỉa mai thaynhững lời khinh khi ngạo mạn và hẳn 
học của nàng. Đólà “Niềm uất hận” của Tuấn Trình trong 
một thời “lạc lối” lâm đường lạc lối) 

Nhưng: “Thôi, em nhé từ đây anh cất bước, 

Em yên lòng vui hưởng cuộc đời vui... “ 

Chàng hứa chấm dứt trò hề múa rối về văn chương. Và 
nàng không mong gì hơn. 

Để tôn trọng thực tế của những sự kiện đã qua trong lịch sử 
hay trong văn học, để đừng xuyên tạc những chuyện không 
có phải nói ngay rằng tên T.T.KH không hề gợi một dư luận 
nào “xôn xao” ở thời tiền chiến, và cuộc tình duyên của Tuấn 
Trình (Thâm Tâm) với cô Trần Thị Khánh không hề gây một 
xúc động nào về tâm lý cũng như về văn chương trong giới 
văn nghệ và giới trẻ thời bấy giờ. 

Tôi chắc rằng những nhà văn thơ tiền chiến ở Hà Nội hiện 


còn sống tại Sàigòn như anh Vi Huyền Đắc. Lê Tràng Kiều, 
Tchya, Vũ bằng v..v...(cả các anh Nhất Linh và Lê Văn Trương 
vừa tạ thế mấy năm trước) đều phải hết sứcngạc nhiên thấy 
một vài người của thế hệ hậu chiến ở Sàigòn bỗng dưng tốn 
sùng ba tên T.T.KH thành một thần tượng, và biến mối tình 
rất tầm thường có thể nói là quá tầm thường của cô học trò 
cũ trường tiểu học Sinh Từ thành một thảm kịch tình yêu! 
Nguyễn Nhược Pháp nhà ở gần nhà cô Khánh, chỉ cách năm, 
sáu căn, mà cũng không hề nghe nói đến cô này và cũng 
không biết tí gì về mối tình của một hoạ sĩ kiêm thi sĩ Tuấn 
Trình hay Thâm tâm xảy ra cùng dãy phố với anh. 

Cũng như người đàn bà tên Mộng Cầm hiện là vợ một giáo 
chức ở Phan rang, đã phủ nhận những chuyện người ta thêu 
dệt về mối tình bạn của bà lúc còn là nữ y tá, với thi sĩ Hàn 
Mặc Tử (Phổ thông tạp chí, số 63 ngày 15-8-1961) 

“Tôi không thể yêu được một người bị bệnh cùi!" Bà Mộng 
Cầm đã thẳng thắn nói thế, không thể trách bà được. 


NGUYỄN VỸ 
(Văn thi sĩ tiền chiến 
NXB Khai Trí Sàigòn 1970) 


THƠ T.T.KH Ở NƯỚC NGOÀI 

_Năm 1989 ông Lê Trường, kỹ sư nông nghiệp sang làm 
chuyên gia cho A/gérie khi về nước qua Paris được một Việt 
kiều tặng một băng cassette, ghi âm thơ T.T.KH do chính 
người đó ngâm. Bà việt kiều đó trước kia ở Hà Nội, làm công 
tác nghệ thuật rất mê thơT.T.KH. Vì có giọng ngâm tốt cho 


nên bà đã dạy cho nhiều bà con bên đó ngâm thơ. Băng 
cassette này ghỉ âm bài Hai sắc hoa ti-gôn nhưng người 
ngâm lại bắt đầu từ câu Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn 
đến câu Trong một ngày vui pháo nhuộm đường thì lại bắt 
sang bài Bài thơ cuối cùng của T.T.KH. Khi người ngâm bỏ 
hai đoạn đầu (8 câu) mà ngâm từ câu: 

Từ đấy thu rồi thu lại thu 

Cho đến câu Tựa trái tim phai, tựa máu hồng là hết bài. 
Người nghe nếu không nắm được thơ T.T.KH. thì rất có thể 
nhầm đó là cùng một bài. Có lẽ người ngâm thơ nhớ lẫn lộn 
nên đã xảy ra tình trạng đó chăng? Nhất là trong bài được 
ghi âm còn có một số câu không đúng với nguyên tắc nếu 
có dịp thì nên xoá đi ngâm lại cho đúng. 

_ Chúng tôi còn được biết thời chính quyền Sàigòn, ông Trần 
Trịnh đã phổ nhạc bài Hai sắc hoa ti-gôn (nhạc tango). Bài 
nhạc có lời do cô Thu Hương hát. Bài hát này cũng được 
những người di tản mang theo ra nước ngoài. 

Thế là thơ của T.T.KH không có cánh mà đã bay tới nhiều 
phương trời. 


T.C. 
THÂM TÂM -T. T.KH của HOÀI VIỆT 
(NXB Hội Nhà văn 1991) 


SẦU THU 


Ba thu dọn lại một chiều nay 


Bàng bạc mây trôi gió chuyển đây 
Thất tịch sâu nghiêng hồ lệ thảm 
Hoàng hôn bóng ngả cánh hoa gầy 
Tâm tư ấp ủ tàn năm tháng 
Thương nhớ lan tràn úa cỏ cây 

Thu tới thu đi người vẫn vắng 

Sầu thu ghi lại mấy dòng đây 


Sầu thu ghi lại mấy dòng đây 

Thắm nhạt vàng phai cảnh sắc này 
Mái tóc sương pha cay đắng đủ 

Làn da sạm nắng nhớ thương đầy 
Tương giang một dải mênh mông nước 
Ô thước đôi bờ vướng vít mây 

Phảng phất mưa vương hồn Chức Nữ 
Buồn dâng nghèn nghẹn ý chua cay 


Buồn dâng nghèn nghẹn ý chua cay 
Xơ xác vườn thu dáng liễu gầy 

Máu tím hoa sim vương nếp áo 

Sắc vàng cỏ dại ngợp chân mây 

Ngả nghiêng dậu trúc hồn chua tỉnh 
Thấp thoáng gương nga mộng vẫn đầy 
Tựa cửa ngóng trông người trở lại 

Mỏi mòn năm tháng có ai hay 


Mỏi mòn năm tháng có ai hay 
Sầu đọng ba thu một gánh đầy 


Rượu cạn hồ nghiêng tơ phím láng 
Trâm cài mái lệch phấn hương bay 
Thềm lan trăng khuất sau rèm lạnh 
Vườn cúc hoa tàn trước gió lay 

Mộng vẫn bâng khuâng hình bóng cũ 
Ngoài song lành lạnh gió heo mây 


Ngoài song lành lạnh gió heo mây 
Để khách phòng thu hận tháng ngày 
Lược thẫn thờ vương làn tóc rối 

Hồn lơ lửng thả bóng chim bay 

Án đào nắng chếch người đâu tá 
Khán hạnh trăng lồng cảnh vẫn đây 
Mong đấng cao xanh xoay chuyển lại 
Cho người hạ giới chút vui lây 


Cho người hạ giới chút vui lây 

Bấc lụn dầu hao lệ vẫn đầy 

Chiến địa vẫy vùng bao chí cả 

Khuê trang giam giữ mảnh hồn ngây 
Nắng vương cuối ngõ vàng hoa lá 
Sương phủ ven trời trắng cỏ cây 
Men rượu ân tình ai nhớ nhỉ? 

Nửa như muốn tỉnh nửa còn say 


Nửa như muốn tỉnh nửa còn say 
Trẻ tạo nên ngươi khó đặt bày 
Uyên thuý xa vời hoa héo cánh 


Trời mây cách biệt liễu chau mày 
Gương mờ nước thuỷ mờ son phấn 
Áo nhạt màu tươi nhạt cỏ cây 

Gió chuyển thu về sầu vạn nẻo 
Mà người xa vắng vẫn không hay 


Mà người xa vắng vẫn không hay 

Có thấy chàng Ngưu mắt lệ đầy 

Khúc hận phân ly tràn đất nước 

Nỗi niềm tâm sự nghẹn trời mây 
Thềm khuya vườn vắng in hình lẻ 
Song lạnh lầu không thoáng bóng gầy 
Giải mối ưu tư nhờ gió thoảng 

Cho lòng dìu dịu chút men cay 


Cho lòng dìu dịu chút men cay 

Sống với chờ mong tự bấy chầy 

Cứ tưởng xuân về hồng thắm má 

Nào hay thu tới ủ ê mày 

Đêm vương hồn mộng vào trang sách 
Ngày thả vần thơ dưới bóng mây 

Có lẽ thu này thôi khoá sổ 

Sâu thu trang trải trắng bàn tay 


Sâu thu trang trải trắng bàn tay 
Mong tới thu sau én hiệp bầy 
Trăng hết lạnh lùng bên ải bắc 


Hoa chào hớn hở dưới hiên tây 
Hàn huyên to nhỏ chung trà ngát 
Tâm sự vơi đầy chén rượu say 
Đón gió thanh bình lên ý đẹp 
Châu về hợp phố dệt thơ hay 


1962 
Trích Tơ Sương 


/ˆs 


HET 


TƯ LIỆU THAM KHẢO 


_Tiểu thuyết thứ bảy- xuất bản 1937 - 1938 tại Hà Nội 
_HOÀI THANH HOÀI CHÂN: Thi nhân Việt Nam - Nguyễn 
Đức Phiên,1941 

_Văn thi sĩ tiền chiến - Nguyễn Vỹ - NXB Khai trí - Sàigòn 
1970 

_ Thế Phong Lược sử văn nghệ Việt Nam (Nhà văn tiền chiến 
1930 - 1945) 

Vàng son - Sàigòn 1974 

_ Thơ Thâm Tâm - NXB Văn học 1986 

_ Thơ Nguyễn Bính - NXB Văn học 1986 

_ Hoài Việt Thâm Tâm và T.T.KH - NXB Hội Nhà văn 1991 
_ Và các báo xuất bản trong và ngoài nước 









`. xư. trá¿‹ - 
0x2 <<, 22 ky... fax 
ra. _ 2 rã “s2 2» ¡¿í x4 
Ê6 “.-Ä “}.1a.¿ 
73 22h 5 laa 


_ Z” cuật mm“ 
g ‹ .r: k ...ˆa V/V 1. 


Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 

Đánh máy:Sen Đất 

Nguồn: Nhà Xuất Bản Văn Hoá Thông Tin - 1994 
VNthuquan - Thư viện Online 

Được bạn: Ct.Ly đưa lên 

vào ngày: 29 tháng 8 năm 2009 


